SYNODO TUNQUINENSE. 


CÔNG ÐÒNG HỘI LÀN THỨ NHÁT 


MIỄN BẮC KỲ 
(ĐÀNG NGOÀI TRONG NƯỚC ANNAM) 


NĂM 1900 
IN LÀN THỨ II 
Imprimatur 
ТИРАТ СЕЕ СНИ Кё Sở, 27 Januar. 1915 
+ PETRUS М. Ер. Vic. Ар. 
IN TẠI KẺ SỞ 


1915 


Tòa áp việc Giảng đạo đường 


THƯ 


Đức Cardinalê GOTTI làm đầu thượng phẩm Toà áp việc 
giảng đạo gửi cho Đức Thày Terrès (Hiến)Vicariô Apostolicô 


địa phận Đông Đàng Ngoài trong nước Annam. 


Roma, 28 Martiô 1905. 


Gửi lời trọng kính Đức Thày được mọi sự bằng vên. 

Vậy Toà duyệt các công đồng hội từng miền đã xem xét kĩ càng 
công đồng hội lần thứ nhất miền Đàng Ngoài trong nước Annam 
và cả Toà áp việc giảng đạo đã ưng nhận, trừ mấy điều đã hoán 
cải mà thôi, thì nay lại gửi bản công đồng ấy về Đức Thày làm 
một vuối sắc chỉ cũng một Toà áp việc giảng đạo này đã chép ra. 
Нё khi đã liệu іп được theo bản đã duyệt này thì xin Đức thày 
gửi mấy bản іп cho Toà này giữ trong nơi quen để số sách tự 
tích. 

Vả lại về hai điều công đồng đã xin nhân thể; Điều thứ nhất đã 
xin Toà thánh chỉ định và ưng nhận ngày sau hết tuần cấm 
phòng chung hàng năm như thê là ngày kị nhật cho các thày cả 
bản cuốc được ăn mày indu đầy Đức thánh Phapha Pio VI đã 


ngự ban ngày 7 Malô 1755 ; và cho các kẻ giảng cũng một ngày 
áy được ăn mày indu đầy Toà thánh đã ban hằng năm chính ngày 
nhớ ngày mình đã khấn nhân đức tin và linh thị. 

Điều thứ hai trong những ngày đã tha kiêng thịt và ăn chay, xin 
Тоа thánh ban phép cho bôn đạo được vừa ăn thịt vừa ăn cá cũng 
một bữa vì lẽ rằng bôn đạo thiếu thốn và khó liệu lắm cho đủ ăn 
nguyên một thứ trong một bữa. 

Vậy Тоа duyệt đã nói trên này cũng хіп Toà áp việc giảng đạo 
luận xét hai điều ау thì đã luận như sau пау : 

Về điều thứ nhất : Không tiện. 

Về điều thứhai : Không được. 

Bởi đấy cho nên Toà này đã định phải xoá hai điều ấy đi 
hắn. 

Bấy nhiêu lời, xin Đức Chúa Lời gìn giữ Đức Thày bằng yên 


mạnh khoẻ lâu dài. 


Tư kính, 
Ег. Н. М. Cardinalê GOTTI làm đầu Toà kí. 


Aloisiô Уессіа kí lục kí. 


SẮC TÒA THÁNH 


Nay các đắng Уйуб Vicariô apostolicô miền Đàng Ngoài trong 
nước Annam là đẳng danh vọng đã thám máu nhiều đắng tử đạo, 
bởi vì ước ao lo liệu cho đạo thánh Đức Chúa Lời được tấn tới 
rộng ra trong miền ấy một ngày một hơn, cho nên đến ngày 11 
tháng Februariô năm 1900 là ngày đã hẹn trước, các đắng ấy đã 
hội nhau vào Công đồng một miền lần trước hết tại nhà thờ rất 
thánh đồng trinh Maria, hiệu là nữ vương truyền rất thánh 
Rôsarniô, ở làng Kẻ Sặt, tỉnh Hải Dương cùng Бап luận điều định 
vuối nhau cho đến ngày mồng 6 tháng Martiô, thì lọn thành mọi 
sự. 

Đức thày Juse Terrès (Hiến) Vicariô apostolicô địa phận Đông 
miền Bắc Kì đã làm đầu Công đồng ấy, tỏ ra lòng vâng phụng 
quyền Toà thánh là quyền cao cả trên hết cho phải phép, thì đã 
viết thành bản kê khai các việc đã làm, mọi sự đã điều định trong 
Công đồng, gửi tâu Toà Thánh xét lại. 

Vậy việc ấy đã giao cho bộ toà riêng Đức Cardinalê Martinelli 
đứng đầu, mà toà ау đã xem xét khảo lại mọi sự cho kĩ lưỡng chắc 
chắn cùng đã lấy làm phải cả, trừ ít nhiều chỗ đã hoán cải như đã 
biên ngoài mép bản In gửi đây làm mội. 

Đến ngày 21 tháng Martiô vừa rồi Đức thánh Phapha Phiô X 


ngự nghe các điều bộ toà ấy đã luận xét làm vậy, thì đã châu phê 


và ưng nhận cho vững bền cùng đã truyền chép sắc chỉ này cho 
mọi người cứ như vậy. 
Chép sắc này tại thành Rôma — Toà áp việc giảng đạo đường 27 


Martiô 1905. 


П. М. Card. СОТТІ làm đầu toà áp việc giảng đạo kí. 
Aloysius УЕССІА kí lục kí. 


MỌI SỰ ĐÃ LÀM VÀ MỌI DIÈU ĐÃ ĐỊNH TRONG 
CÔNG ĐÔNG HỘI LÀN THỨ NHÁT MIỄN BẮC KỲ 


an уез: Эз дн le Đan 


Đức Cardinalê Ledochowskl gửi lời 
cho đức thày Colomer (Lễ) Vicariô apostolicô 


địa phận Bắc Đàng Ngoài trong nước Annam. 


Tòa áp việc giảng đạo 
Số 31810 
Tại Кота ngày 14 tháng Januariô 1899. 


Gửi lời trọng kính Đức Thày được mọi sự lành bằng yên và được 
hay. 
Vậy Tòa áp việc giảng đạo này xét những lẽ can hệ Đức Thày đã 
kể ra, thì bằng lòng tha, chẳng còn buộc đứng đầu hội Công 
đồng miền Bắc Kì; cho nên xin Đức Thày giao việc ấy cho đắng 
nào trong các đắng Vicariô apostolicô đã chịu chức Vítvồ lâu 
hơn sau Đức Thày. 
Vả lại Đức Thày phó Khâm (Vélasco) sẽ được phép vào hội 
công đồng ấy thay mặt thay quyền Đức Thày và bỏ thẻ, cùng kí 
nhận thay mặt Đức Thày các khoản công đồng sẽ điền định, 
song người chẳng được đứng chính tên mình và bỏ thẻ cùng kí 
nhận điều gì. 

Ta nhờ dịp này mà xin Đức Chúa Lời gìn giữ Đức Thày khỏe 


mạnh bằng yên lâu dài. 


М. САВР. LEDOCHOWSKI đứng đầu Tòa kí. 
A. Arch. Laeriss kí lục bul. 


THƯ 


Đức Thày Colomer (LŠ) gửi cho Đức Thày Terrès (Hiến) 
Vitvồ Cidyssensê Vicariô apost, địa phận Đông Đàng Ngoài. 


Đạo Ngạn, ngày 21 tháng Martiô 1899. 


Gửi lời trọng kính Thày được bằng yên. 

Vậy năm ngoái tôi đã làm thư tâu Toà áp việc giảng đạo mà kêu 
thực vuối Đức Cardinalê làm đầu Toà ấy biết tôi yếu đuối quá, 
chăng có thê đứng đầu hội công đồng miền Bắc Kì được, thì đã 
xin người tha việc ấy cho tôi. 

Toà áp việc giảng đạo đã dù lòng thương nhận lấy những lẽ tôi 
đã kê ra cùng đã ban như tôi đã xin; song Đức Cardinalê thay 
mặt Toà ấy đã truyền cho tôi phải giao việc ấy cho đắng nào 
trong các đắng Vicariô apostolicô chịu chức vitvồ đã lâu hơn sau 
tôi như tờ tôi gửi đây. Mà bởi vì Đức Thày đã chịu chức Vítvồ 


trước các đâng Vicarlô apostolicô khác trong miên пау, thì tôi 


vội vàng vâng lệnh Toà Thánh mà giao việc ấy cho Đức Thày 
liệu. 

Trọng kính. 

Ег. Antong Colomer (Lễ) Vítvồ Themiscirensê 

Vicariô apostolicô địa phận Bắc. 


(nơi đóng ấn) 


THƯ 
Đức Thày Terrès (Hiến) 

Juse Terrès (Hiến) ơn Đức Chúa Lời và ơn Toà Thánh làm Vítvò 
Cidyssensê cùng làm vicariô apostolicô địa phận Đông Đàng 
Ngoài trong nước Annam. 

Gửi lời trọng kính các đắng Vítvồ làm Vicariô Apostolicô các 
địa phận miền Bắc Kì được mọi sự lành bằng yên trong tay Đức 
Chúa Lời. 

Vậy bởi ơn Đức Chúa Lời thương, và bởi các đẳng giảng đạo đã 
trần lực chịu khó, thì trong nước Ngô và các nước lân cận đã 
được mấy mươi vạn người theo đạo thánh Đức Chúa Lời rồi, và 
được nhiều địa phận lập đã lâu đời, cho nên ý Toà thánh ước ao 
chớ gì xếp đặt mọi sự trong phương này theo phép tắc thứ tự như 
thấy trong các địa phận chính Tòa cho đạo thánh Đức Chúa Lời 


một ngày một lan ra rộng hơn và được vững bên сһас chăn hơn; 


song còn nhiều điều làm ngăn trở chưa có thể làm theo ý tốt lành 
йу cho thành việc mọi nơi. 

Dẫu vậy, Đức thánh Phapha Lêong XIII muốn mở đàng dần dần 
cho được lập thứ tự phép tắc ấy và cho các địa phận từ này mà đi 
được cứ một lối cùng giữ một khuôn phép như nhau cả, thì ngày 23 
tháng Juniô 1879 Người ngự ra sắc truyền cho Tòa áp việc giảng 
đạo qui hội các địa phận từng nước từng mièn, giống như quen qui 
hội các địa phận chính Tòa. 

Lại người truyền rằng: trong vòng một năm tính từ ngày đệ sắc ấy, 
các đắng Vicariô apostolicô các địa phận về các mièn đã chỉ thê ấy, 
phải hội công đồng vuối nhau, rồi về sau hội công đồng kế tiếp dần 
dần; còn sự chỉ thì chỉ nơi và đắng nào sẽ đứng đầu việc ấy thì tùy ý 
công đồng điều định trước. 

Vậy khi Tòa thánh đã qui định các địa phận về từng miền làm 
vậy, thì đã truyền cho các địa phận miền Bắc Kì này sẽ hợp một 
miền một xứ vuối nhau, song bởi vì những năm trước tại giặc giã 
loạn lạc mãi, thì các địa phận ấy chưa hội Công đồng miền này 
được. 

Kì này nhờ ơn Đức Chúa Lời thương phù hộ đã thấy mọi sự 
được bằng yên vừa phải, thì tôi đã làm thư hỏi các Đức Thày mà 
các Đức thày đã thưa lại rằng: bây giờ sự hội Công đồng xem ra 
có thê làm được và tiện, tôi lấy sự ấy làm mừng lắm, phần thì vì 


chúng tôi sẽ được tỏ ra lòng vâng theo cho phải phép các điều 


10 


Tòa thánh truyền, phần thì vì sẽ được xem xét vuối nhau mọi sự 
thuộc về các địa phận ta này cùng hội ý lại mà bàn soạn những 
điều có ích hơn, để mọi nơi dần dần theo một lối một phép như 
nhau tùy nghi. 

Cứ lời Tòa thánh dạy trong sắc đã nói trên này: đắng Vicariô 
apostolicô nào chịu chức Vítvồ đã lâu hơn phải đứng đầu hội 
Công đồng lần thứ nhất cùng chỉ nơi hẹn ngày hội và phải quản 
đốc các việc Công đồng nữa. 

Vậy Đức Thày Colomer (Lễ) làm Vicariô apostolicô địa phận 
Bắc, chịu chức Vitvồ đã lâu hơn các đắng vicariô apostolicô 
miền Bắc Kì này, song người đã xin Tòa thánh chước miễn cho 
người việc ấy, vì người vẫn yếu luôn mà Đức Cardinalê làm đầu 
Tòa áp việc giảng đạo gửi thư lại ngày 14 tháng Januariô 1899, 
cũng đã ưng tha và đã truyền cho người giao việc hội Công đồng 
cho đắng уісагіб apostolicô nào chịu chức Vitvò đã lâu hơn sau 
người, thì người đã liệu như vậy, cùng đã làm thư ngày 22 
Martiô 1899 thông cho tôi biết ý Tòa thánh đã truyền, nhân vì lẽ 
áy dù tôi chăng đáng cùng chẳng có sức làm nỗi việc trọng ấy 
được mặc lòng, thì cũng phải cúi đầu vâng mệnh Tòa thánh. 

Ấy vậy bởi vì tôi đã biết ý các Đức Thày ái mộ rồi, thì tôi vâng 
liệu việc đã ủy cho tôi, cùng làm thư này rao định khai Công 
đồng thứ nhất miền Bắc Kì ngày 11 tháng Fêbruariô 1900, cũng 


là ngày lễ cả Bảy mươi, tại nhà thờ Đức Bà hiệu là Nữ Vương 


11 


truyền rất thánh Rôsariô, ở làng Kẻ Sặt trong tỉnh Hải Dương, 
cùng хіп mời các Đức Thày vâng phép Tòa áp việc giảng đạo 
đến hội Công đồng ấy. 

Hoặc có đẳng Vicariô apostolicô nào vì ngăn trở sự phải sự cần 
không có thể đến ngày hẹn được, thì người sẽ chỉ đức Vítvồ phó, 
nếu có, hay là cố chính địa phận người đến thay, cùng sẽ giao tờ 
chắc chắn phải phép làm chứng người sai làm vậy. 

Sau hết tôi sắp mình xuống kêu van cùng Đức Chúa Lời phép tắc 
vô cùng vì lời Rất thánh Đức Mẹ lọn đời đồng trinh và ông thánh 
Juse là bạn người cùng các thánh quan thày các địa phận này bầu 
cử cùng vì lời các Đức Thày cầu nguyện và khuyên giục các 
thày cả vuối các bổn đạo cầu nguyện ít lâu trước khi hội Công 
đồng, thì xin Đức Chúa Lời ghé mặt lại ban ơn soi sáng phù hộ 
mọi đàng ё ta được khai Công đồng bằng yên và làm mọi việc 
cho lọn thành. 

Làm thư này tại Hải Phòng cùng đã kí và đóng ấn vào, ngày l6 
tháng Juniô năm từ Đức Chúa Jêsu ra đời 1899. 

+ Juse Terrès (Hiến) Vitvồ Cydyssensê (nơi ấn) Vicariô 


apostolicô địa phận Đông 


12 


Bởi vì Đức Thày Hiến đã tâu Tòa áp việc giảng đạo về sự mời 
các cha chính dòng ba địa phận thuộc về dòng ông thánh 
Duminhgô đến hội Công đồng, thì Tòa ấy đã lả lời như sau này: 
Gửi lời trọng kính Đức ау Juse Terrès (Hiến) Vicariô 
apostolicô địa phận Đông Đàng Ngoài trong nước Annam được 
bình yên và được hay. 

Vậy Đức Thày đã hỏi về sự mời ba đắng làm cha chính dòng 
trong địa phận Đông, địa phận Trung và địa phận Bắc đến Công 
đồng miền đang sắp sửa hội, thì ý Tòa này là được mời đến 
Công đồng ấy, song ba ông ấy không được luận xét, chỉ được 
bàn giúp mà thôi. 

Tại Rôma ngày 18 tháng Octobrê 1899. 

Vậy cứ như đã chỉ trong thư chuẩn nhật 16 tháng Јипіб 1899, 
mời các đắng Vicariô apostolicô đến khai Công đồng lần thứ 
nhất miền Bắc Kì ngày lễ cả Bảy mươi, năm 1900, thì ngày ấy 
đã hội ở làng Kẻ Sặt như sau này. 

Đức ау Juse Terrs (Hiến) Уйуб Сійуѕѕепѕё, vicariô 
apostolicô địa phận Đông. 

Đức ау Lui Pineau (Trị) Vitvồ Calama vicariô apostolicô địa 
phận Nam. 

Đức Һау Phêrô Maria Gendreau (Đông) Vitvồ Chrysopoli, 


уісагіб apostolicô địa phận Tây. 


13 


Đức thày Bảo Lộc Maria Ramond (Lộc) Vítvồ Linoe, vicariô 
apostolicô địa phận Ðoài. 

Đức thày Maximô Fernandez (Định) Уйуб Adtudensê, vicariô 
apostolicô địa phận Trung. 

Đức ау Maximinô Vélascô (Khâm) Vitvồ Amoria, làm 
Coadjutor cùng đến thay mặt Đức Vicariô apostolicô địa phận 
Bắc đã sai. 

Ngày trước khi khai Công đồng trọng thể là ngày mồng 10 tháng 
Februariô 1900, các đắng Уйуб đã hội riêng nơi Đức thày Hiến, 
cùng đã định làm hội trọng thể thứ nhất mà khai Công đồng; 
hôm sau là chính ngày đã hẹn, lại đã định rằng: từ ngày thứ năm 
sau thì tòa Công đồng sẽ hội mỗi ngày hai lần, sáng ngày từ giờ 
thứ tám và ban chiều từ giờ thứ ba rưỡi. 

Còn về các hội trọng thể sau, thì các đẳng Vitvồ để sau mới chỉ 
ngày tùy thì và tùy công việc đã Бап soạn trong các hội riêng 
trước. 

Lại có mấy ông khác đã nhận vào bàn và giúp việc Công đồng là 
: Ееһсё de Fuentes (Phê) làm cha chính dòng trong địa phận 
Đông. 

Venceslao Fernandez (Bằng) làm cha chính dòng trong địa phận 
Bắc. 

Anselimô Foronda (Hiền) làm cha chính dòng trong địa phận 


Trung. 


14 


Amansiô Justinô Веѕѕіёге (Hạnh) làm сб chính địa phận Đoài. 
Bonifaciô Garcia (Liêm) làm có chính địa phận Đông. 

Juong Phanchicô Abgrall (Đoài) làm cố chính địa phận Nam. 
Emmanuel Pérez (Bình) missionariô địa phận Bắc. 


Phêrô Juong Chatelier (Trung) тіѕѕіопагі địa phận Đoàải. 


HỘI CHUNG TRỌNG THÊ LÀN THỨ NHẤT 


Chính ngày hẹn, là ngày lễ cả Bảy mươi, cũng là ngày 11 tháng 
Februariô 1900 thì đã mở hội chung lần thứ nhất này và tuân giữ 
mọi sự у như sách Pontificalê và sách các phép đắng Vítvò 
truyền phải tuân cứ khi hội công đồng. 

Vậy sáng ngày hôm ấy, giờ thứ bảy rươi các đắng vào Công 
đồng đến nhà nguyện tràng lý đoán vuối đắng Vítvồ đứng đầu 
Công đồng, mà khi mọi người đã mặc áo xong, thì xướng kinh 
cầu các thánh, đoạn vừa hát kinh cầu vừa rước ra nhà thờ bổn 
đạo đã dọn đẹp trọng thể linh đình lắm, mà bôn đạo đã tuốn đến 
đông đúc, cùng lấy sự ấy làm vui mừng không khen thay thảy. 
Khi đến bàn thờ chính, các đắng quì xuống một lúc thờ lạy cung 
kính Đức Chúa Jêsu ngự trong nhà châu, rồi cứ thứ tự mà ngồi 
các ghế đã dọn sẵn. Вау giờ đẳng Vítvồ đứng đầu Công đồng 


làm lễ trọng xin Đức Chúa Phiritô Sangtô xuống ơn soi sáng; lễ 


15 


đoạn người cứ như sách Pontificalê dạy mà truyền cho kí lục hỏi 
các đắng Vítvồ rằng : 

Các Đức Thày có bằng lòng cho sáng danh Đức Chúa Lời phép 
tắc vô cùng, cùng sáng danh Đức Bà Maria lọn đời đồng trinh 
sạch sẽ và ông thánh Juse làm quan thày riêng các địa phận này, 
cùng sáng danh các thánh nữa và cho đạo thánh Đức Chúa Lời 
một ngày một sáng ra mà ưng định bắt đầu khai Công đồng này 
và nhận đã dựng mở từ bây giờ chăng? 

Các đắng ду thưa rằng: chúng tôi bằng lòng. 

Bấy giờ đắng Víitvồ đứng đầu công đồng rao rằng: nhân danh 
một Đức Chúa Lời Ba Ngôi là Cha và Con và Phiritô Sangtô, ta 
là Juse Terrès (Hiền) ơn Đức Chúa Lời và ơn Tòa thánh làm 
Vitvồ Cydyssensê cùng làm Vicariô apostolicô địa phận Đông 
Đàng Ngoài trong nước Annam và đứng đầu việc Công đồng 
này như lời Tòa áp việc giảng đạo đã truyền. 

Ta ước ao ngượi khen và làm sáng danh Đức Chúa Lời, làm sáng 
danh Rất thánh Đức Bà Maria lọn đời đồng trinh là mẹ Đức 
Chúa Jêsu, sáng danh ông thánh Juse là quan thày riêng các địa 
phận này và sáng danh các thánh nữa, cùng muốn cho đạo thánh 
Đức Chúa Lời càng ngày càng tấn tới và cho thánh Yghêrêgia 
một ngày một sáng láng và thịnh sự trong các địa phận miền này. 
Bởi vì các đắng Vítvồ có mặt đây đã ưng bàn định cùng đã ưng 


thuận cả về điêu ây, thì ta chỉ định cùng rao cho mọi người biêt 


16 


rằng: Công đồng hội lần thứ nhất miền Bắc Kì đã bắt đầu chính 
ngày hôm nay là ngày lễ cả Bảy mươi cũng là ngày mười một 
tháng Februariô, năm một nghìn chín trăm. 

Đoạn đắng Vitvồ đứng đầu Công đồng cứ sự đã bàn và đã điều 
định vuối các đắng Vítvò trước thì truyền rao tên các đẳng sẽ 
làm việc trong công đồng như sau này. 

Áp việc tòa công đồng : Fêlicê Cha chính Phê. 

Thơ kí : Juong Phanchicô cô chính Бой. 

Kí lục : Emmanuel cha Bình. 

Áp việc lễ phép : Phêrô G. M. cố Trung. 

Rồi khi đã đọc sắc Toà Công đồng Tridentinô về sự các đắng 
Vitvồ phải ở trong địa phận mình “và sự khấn nhân đức tin” thì 
các đắng Vítvồ đã thề đã khán nhân đức tin rõ ràng chắc tiếng 


пої theo bản їп trong sách Pontificalê. 


Tôi là v.v. 

Khấn xong rồi thì đắng Уйуд quản đốc việc Công đồng làm 
phép biên song trọng thể cùng bảo ông kí lục rao cho mọi người 
biết đến ngày thứ năm tuần này sẽ làm lễ Đức Chúa Phiritô 
Sangtô trọng thể. Sau hết các đắng lên cứ thứ tự mà lở về nhà 
nguyện tràng lý đoán cũng như đã giữ lúc rước ra nhà thờ. 

Ngày mười lăm, Đức #ћау Lui Pineau (Trị) Vicariô apostolicô 


địa phận Nam làm lễ Đức Chúa Phiritô Sangtô trọng thể, cũng 


17 


một ngày ấy đã hội phiên chung lần thứ hai, thì Tòa Công đồng 
chọn Đức Шау Alexander luong Marcou (Thành) Víitvồ 
Lisiadensê và coadjutor địa phận Tây làm consultor, nghĩa là vào 
ngồi mà làm việc vuối các đắng Vítvồ. 

Ngày lễ cả sáu mươi Đức thày Phêrô Maria Gendreau Đông 
vicariô apostolicô địa phận Tây làm lễ Đức Chúa Phiritô Sangtô 
trọng thể. 

Ngày 20 cha chính Phê ngã bệnh, Tòa Công đồng cắt Anselimô 
cha chính Hiền áp việc công đồng thay. 

Cách hai ngày nữa, Đức thày Bảo Lộc Мапа Raymond (Lộc) 
làm lễ Đức Chúa Phiritô Sangtô trọng thẻ. 

Ngày lễ cả năm mươi, Đức thày Maximô Fernandez (Định) lại làm 
lễ Đức Chúa Phiritô Sangtô trọng thê; lễ đoạn rao ngày thứ năm tuần 


này sẽ hội chung trọng thể lần thứ hai. 


HỘI CHUNG TRỌNG THÉ LÀN THỨ HAI 


Vậy ngày thứ năm là ngày mồng một tháng Martiô, Đức thày phó 
Khâm đến ngồi Công đồng thay mặt Đức Vítvồ Vicariô Apostolicô 
địa phận Bắc làm lễ Đức Chúa Phiritô Sangtô trọng thể; khi lễ 
đoạn, mà các đẳng Vitvồ đội mũ mặc áo chức, thì đã mở hội chung 
trọng thể lần thứ hai mà mọi sự cứ lề lối như phép dạy về việc 


Công đông và đã rao các điêu đã chỉ định “vê các Уйумо vicariô 


18 


apostolicô, về các thày kẻ giảng, về người nhà Đức Chúa Lời cùng 
về các nhà tràng”, rồi đã định rằng: nếu có thê liệu kịp được, thì 
đến lễ cả sau sẽ lại hội chung trọng thê lần thứ ba là lần sau hết. 
Đến lễ cả thứ nhất trong mùa Chay cả, Đức thày Alexander 
Juong Marcou (Thành) coadjutor địa phận Tây làm lễ trọng về 
ngày ấy, mà bởi vì chưa kịp dọn xong các điều Công đồng đã 
luận đoán, thì đã giãn hội sau hết cho đến ngày thứ ba tuần ấy. 
Ngày thứ hai trong tuần ấy Đức Thày Lui Pineau (Trị) Vicariô 
apostolicô địa phận Nam làm lễ mồ cho các đắng Vítvồ , các 
thày cả, các kẻ đã làm việc trong các địa phận miền này và các 


kẻ đã làm ơn làm phúc . 


HỘI CHUNG TRỌNG THẺ LÀN THỨ ВА 


Đến ngày thứ ba là ngày mồng sáu tháng Martiô, Đức Vítvò 
đứng đầu việc công đồng làm lễ Đức Chúa Phiritô Sangtô trọng 
thể; khi lễ đoạn thì Công đồng mở hội chung lần thứ ba cũng là 
lần sau hết; lần này cũng giữ mọi sự như trong sách Pontificalê 
và rao các điều “về các thày cả Missionariô và thày cả bản quốc, 
vè sự mọi đắng bậc trong nhà Đức Chúa Lời phải để mọi của 
chung nuôi mình, về các thày dòng và chị em nhà mụ, về các của 
cải thánh Yghêrêgia, về sự làm các phép Sacramentô, về phép 


Rửa tội, phép Thêm sức cho mạnh đạo, phép Minh thánh về 


19 


chính phép Sacramentô cùng về phép tế lễ Misa, phép Giải tội, 
phép Xức dầu thánh cho kẻ liệt, phép truyền chức, phép nhất phu 
nhất phụ. về sự coi sóc bốn đạo, về điều гап buộc xem lễ cùng 
kiêng việc phần xác, về sự kiêng thịt và ăn chay, về trùm trưởng 
các họ, về tràng đạo cùng về các tràng khác và các thày giáo 
cùng những sách phải dạy, về đám ma, về bốn đạo mới, về nhà 
hội tiêu nhi và nhà thương. 

Rao xong thì đã hỏi các đắng Vítvồ có ưng các điều ấy chăng, 
mà các đång ấy thưa rằng: “Chúng tôi thuận cả”. Cho nên đã đặt 
bản viết các điều ấy trên bàn thờ mà các đắng Vítvồ cứ lần lượt 
thứ tự mà chính tay kí vào tờ ấy cả. 

Rồi lại hỏi các đắng Уйу, mà bởi vì các đắng ấy ưng thuận, thì 
đã rao cho mọi người biết Công đồng hội lần thứ nhất miền Bắc 
kì đã lọn thành rồi. 

Sau hết hát kinh Te Deum trọng thể tạ ơn Đức Chúa Lời cho 
phải phép vì đã thương ban ơn cho chúng tôi hội Công đồng 
bằng yên và trơn tru mọi đàng, mà vì lẽ ấy reo mừng mấy câu 
giãi tỏ lòng sốt sắng hân hoan. 

Khi mọi việc đã lọn thì các đắng Vítvồ đã ôm lấy nhau trong tay 
Đức Chúa Lời chúc mọi sự lành cho nhau, rồi lở về nơi mình 
bằng yên. 

Đang khi hội Công đồng mọi ngày lễ cả ban chiều đã chầu Mình 


thánh cách trọng thể và lần nào có một đẳng Vitvồ làm chính sự. 


20 


Bồn đạo đã đến thông công các lễ phép đông lắm, chăng những 
là người họ Kẻ Sặt, là họ rất sốt sång, mà lại nhiều người các nơi 
khác nữa; lại phần nhiều người cũng đã dọn mình xưng tội chịu 


| 


О» 


NHỮNG ĐIÊU ĐÃ REO KHI ĐÃ XONG CÔNG ĐÔNG 


Lục phẩm xướng: Ngượi khen Vua cả thiêng liêng hằng sống 
hằng trị đời đời. Sáng danh một Chúa Dêu đời đời chẳng cùng. 
Chorô thưa: Sáng danh Đức Chúa Lời các đăng thánh thiên 
thần trên các tầng lời hằng hát mừng rằng: Thánh, Thánh, Thánh 
chăng có khi đừng. 

Lục phẩm xướng : Ngượi khen Lái Tim cực thánh cực trọng 
Đức Chúa Jêsu đã dâng mình làm của tế lễ vì lòng thương chúng 
tôi. 

Chorô : Chó gì lái tim hèn hạ chúng tôi cháy lửa kính mến Lái 
Tìm cực trọng Đức Chúa Јёѕи một ngày một hơn; chớ gì bồn đạo 
Bắc kì chúng tôi mọi nơi chóng được nhận biết và kính mến Lái 
Tim cực trọng Đức Chúa Jêsu và nên giống Đắng rất nhân từ 
cùng được ăn mày công nghiệp người đã cứu chuộc chúng tôi 
đời đời. 

Lục phẩm xướng : Sáng danh rất thánh Đức Bà Maria lọn đời 


đồng trinh sạch sẽ, là đắng hằng bênh vực chúng tôi, hằng bầu 


21 


chữa kẻ có tội, hằng phù hộ kẻ có đạo cùng là mẹ rất nhân từ cả 
và loài người ta. 

Chorô : Lạy Rất thánh Đồng trinh, Đức Chúa Lời cao cả vô 
cùng đã ban mọi ơn phúc cùng tỏ ra lòng thương hơn mọi người 
nữ thế gian bội phần và thiên hạ sẽ gọi người là Đắng rất có 
phúc đời đời: xin Đức Mẹ ngự trên lời đoái xem cùng gìn giữ và 
coi sóc vườn nho này cho sinh ra nhiều hoa quả tốt lành thơm 
tho cùng xin chớ để chúng tôi phải tay qui й bao giờ. 

Lục phẩm xướng : Sáng danh ông thánh Juse là bạn rất thánh 
Đức Mẹ Chúa Lời, là quan thày riêng các địa phận phương này, 
là đắng Đức Chúa Lời đã đặt làm đầu trong nhà người và cai cả 
và thánh Үрһёгёрла. 

Chorô : Lạy ông thánh Juse là con vua Davít, xin ông thánh 
Juse giơ tay làm phép cho chúng tôi, cùng cả và miền Bắc Kì 
này, Người đã nhận lấy như phần gia tài từ đầu. Xin người hãy 
nhớ đến chúng tôi và cầu bầu cho chúng tôi trước mặt Đức Chúa 
Jêsu đã chọn người là bð nuôi, lại xin cầu cùng Đức Ме là bạn 
rất thánh người đoái thương chúng tôi được đáng vâng ơn cả 
KyrIxItô. 

Lục phẩm xướng : Chúc mọi sự ninh thịnh vinh hiển cho Đức 
thánh Phapha Leong là đắng thế vị Đức Chúa Јёѕи ở thế gian 
này, là đầu cả và thánh Yghêrêgia, là đắng rất sáng láng, là thày 


dạy dỗ cả và thiên hạ mà chăng hè sai lầm được, Đức Chúa Jêsu 


22 


đã ban cho người được quyền chăn giữ cùng cầm giềng mối các 
dân tin đạo. 

Chorô : Xin Đức Chúa Lời gìn giữ người, cùng ban cho người 
được tràng thọ và được mọi ơn mọi phúc ở dưới thế gian, xin 
bênh vực che chở người cho khỏi tay kẻ thù. 

Lục phẩm xướng : Chúc cho đẳng Vítvò làm đầu và cho các 
đắng Vítvò đã đến hội công đồng này được sức mạnh cùng đầy 
ơn Đức Chúa Phirtô Sangtô, mà cai trị coi sóc địa phận mình 
cho tràng cửu làm sáng danh Cha cả và làm ích cho con chiên 
bốn đạo một ngày một hơn. 

Chorô : Chó gì được như vậy! chớ gì được như vậy! vạn tuế 
cho các đắng Vítvò! 

Lục phẩm xướng : Mọi sự lành cho các đẳng Missionariô quan 
triều hay là đã khán trong dòng, cho các Һау cả bản cuốc, các kẻ 
giảng, các học trò nhà tràng cùng mọi người thuộc về nhà Đức 
Chúa Lời, và các nhà dòng nam dòng nữ ở trong các địa phận 
miền Bắc Kì. 

Chorô : Chớ gì các đắng các bậc nên thật người nhân đức lọn 
lành cùng giãi sáng ra trước mặt Đức Chúa Lời, và trước mặt 
người ta; chớ gì mọi người ăn ở cho xứng đáng bậc mình, cùng 


làm ích cho vườn nho Đức Chúa Jêsu lâu dài. Amen. 


23 


PHẢN I 
УЁ CÁC ВАКС САС ВАС 


ĐOẠN THỨ 1 


VÈ CÁC ĐÁNG УЇТУО VICARIÔ APOSTOLICÔ 


STe 

1. Vicariô apostolicô là đắng thay mặt Tòa thánh phải nhớ nghĩa 
danh mệnh mà chịu khó chăm chút coi sóc địa phận mình như ý 
Tòa thánh dạy. Người phải xem đi xem lại bộ lề luật thánh 
Yghêrêgia và những sắc chỉ thư từ các Đức thánh Phapha và các 
Toà Lễ Bộ Tòa thánh chỉ truyền. Người cũng phải giữ cho nhặt 
vì lòng tin cùng lo liệu cho mọi người giữ như lum vậy nữa, nhất 
là những điều chung hay là điều riêng Tòa áp việc giảng đạo đã 
răn dạy, vì mình thuộc về quyền Toà ấy cách riêng. 

2. Mười năm một lần người sẽ đi viếng mò các thánh Tông đồ 
tại thành Rôma hay là sẽ sai kẻ đi thay mặt người; vả lại mỗi 
năm năm một lần người sẽ làm thư trình lại cùng Toà áp việc 
giảng đạo mọi sự trong địa phận mình là thể nào. (Decr. P. J. 6 


Februariô 1844.) 


-П- 
24 


1. Đẳng Уйуд là cha cùng là chính đắng chăn giữ đoàn chiên thì 
người phải hết lòng thương yêu con chiên mình mãi, hằng phải ở 
sốt sáng cầu nguyện và làm gương các nhân đức cho nó, phải 
dạy dỗ nó cho siêng năng và kĩ càng. Sau hết phải coi sóc đoàn 
chiên mình cách nhân từ êm ái và cách can đảm mạnh bạo. 

2. Tiên vàn các đắng Уйуб nhớ lời Đức Chúa Јёѕи đã phán cùng 
các thánh Tông đồ rằng: “Tao sẽ chẳng còn gọi bay là tôi tá, bèn 
gọi là bạn hữu nghĩa thiết”, thì các đắng Vítvò phải tỏ ra lòng 
thương yêu lịch sự nhân từ mà cư xử vuối các thày cả thuộc về 
mình. Hễ khi có ai phải sự gì hiểm trở khốn khó, thì người sẽ 
trần lực dẫn cách liệu thế mà cứu chữa giúp đỡ, người sẽ chỉ 
đàng dẫn lối cho các thày cả làm việc bản phận mình nên, cho kẻ 
nhát gan cả sợ được lòng bạo dạn, cho kẻ hay sờn lòng nên 
người vững chắc; mà hoặc có ai sốt sắng nóng nảy bất thường, 
thì người sẽ ở khôn khéo mà ra mực thước cho vừa йё kẻ ấy giữ 
sự sốt sắng cứ đức khôn ngoan dạy. Hoặc khi thày cả nào có 
điều gì sai lỗi đáng sửa phạt, thì đắng Vítvò sẽ cứ lẽ công bằng 
và lòng thương xót mà sửa phạt để cho kẻ có sự sai lỗi được ích 
về phần linh hồn, và lúc ấy người sẽ giè giữ hết sức kẻo mất 
tiếng tốt kẻ ấy và các thày cả khác chăng. 

3. Các đắng Уйуб sẽ phân định ngày giờ phương tiện cho các 
thày cả được lo liệu việc riêng linh hồn mình, nhất là người sẽ lo 


lắng cho các thày cả hằng năm hội lại cắm phòng chung vuối 


25 


nhau một lần, mà hoặc có ау cả nào ngăn trở sự gì cần, và bề 
trên đã tha sự cám phòng chung vuối anh em, thì đắng Vítvồ sẽ 
răn bảo kẻ ấy cắm phòng riêng một mình. 

4. Các đẳng Vítvồ sẽ ra sức khuôn xếp mọi đàng để các thày cả 
được hòa thuận ăn ở cho có tình nghĩa anh em thật vuối nhau, 
nhất là các thày cả missionariô và các thày cả bản cuốc được hợp 


nhât vuôi nhau. 


-Ш - 

1. Tòa áp việc giảng đạo đã viết thư ngày mồng 8 tháng 
Decembrê 1869 cho các đắng Vítvồ nước Thiên trúc mà rằng: 
“Phải chịu khó gióng giã cho các thày cả chăm học lý đoán 
Moralis và cho mọi người ra sức theo một mực một lối mà đoán 
xử như nhau, mà về sự ау có một điều xem га có ích lắm, là ở 
đâu không có ngăn trở gì thì lập thứ hội gọi là hội cãi lẽ, cho 
được luận xét và giải những nó casu thuộc về lý đoán Moralis.” 

2. “ Cho được theo ý Tòa Thánh và giục các Шау cả học hành 
các điều đắng làm thày phải biết, thì hằng năm đắng Vítvồ sẽ ra 
mấy câu lẽ, mấy nő lý đoán cho các thày cả missionariô để ai 
пау xem xét, rồi viết vào tờ mà gửi về nộp cho đắng bề trên, ít là 
ba tháng trước ngày cám phòng; mà khi đã ra phòng Đắng Vítvồ 


sẽ mở các tờ ау trước mặt các cô, та khi đã bàn luận cãi lẽ tùy 


26 


sự cần và tùy nó, thì sẽ rao cho biết các điều ấy phải phân định là 
thê nào.” (Công đồng Nhật bản І, đoạn I.). 

3. Vå lại ít là trong vòng ba năm đầu hết chính đắng Vítvồ hay là 
ông khác thay mặt người mỗi năm phải khảo các cố mới chẳng 
những là về tiếng bản cuốc, mà lại về những phần sách lý đoán 
Moralis đã chỉ năm trước; lại cũng phải hỏi người về câu lẽ, về 
nó lý đoán cùng về luật lề Công đồng miền, Công đồng địa phận 
và cách làm các phép Sacramentô theo chữ đỏ sách các phép 
Roma дау. 

4. Còn về các thày cả bản cuốc, thì trong dịp cắm phòng hằng năm 
hay là dịp khác tùy ý đắng bề trên chỉ định, các thày cả ấy sẽ phải 
khảo ít là mười năm, hay là hơn nữa tùy ý bề trên lấy làm cần làm 
phải; mà người nào thưa thê nào, thì phải biên lấy cùng giữ làm 


một vuối tự tích địa phận. 


- IV- 
1. Có thư Toà áp việc giảng đạo gửi cho các đấng Vicariô 
apostolicô bên phương Đông năm 1845 về sự truyền chức thày 
cả cho người bản cuốc. Lại năm 1883 ngày 18 tháng Octobrê 
cũng một tòa ấy dạy rằng: “Ta nghĩ rằng: chắng có lẽ nào mà sự 
đạo bên phương ấy được vững bèn và được tấn tới mở rộng cho 
thật được, khi chưa có người bản cuốc làm ау cả lẫy lời giảng 


khuyên, nhất là làm gương sáng giãi ra trước mặt anh em bản 


27 


hương cùng lấy cách ăn ở đức hạnh chỉ đàng dẫn lối cho ai пау 
học đòi bắt chước mà mộ mến đạo thánh”. 

Vậy Toà công đồng suy xét những điều ấy, thì cũng tin thật như 
vậy, cho nên công đồng hết lòng khuyên các đắng Vitvồ vì Đức 
Chúa Lời, hãy ra công ra sức kén chọn chăm chút luyện tập cho 
các thày cả bản cuốc cho ý tứ cân thận, mà bởi vì các địa phận 
đã có nhà tràng sẵn (thật là sự có ích trọng lắm), thì đắng Vítvồ 
cũng phải lo liệu cho những nhà tràng ấy được đủ sự cần và giữ 
khuôn phép mực thước hắn hoi hết sức để càng ngày càng thêm 
nhiều thày cả có phần thông thái đạo đức. 

2. Về phần các thày kẻ giảng và người nhà Đức Chúa Lời, thì 
Đắng Vitvồ hãy hết lòng nhân ái và yêu chuộng lắm, vì những 
bậc ау giúp được việc coi sóc bốn đạo và đỡ đần lắm, cho nên 
đẳng Vitvồ sẽ lo liệu hết sức cho được đủ người giúp việc làm 
vậy và cho những kẻ ấy học hành thành thuộc lẽ đạo cùng nên 


người đạo đức xứng đáng bậc mình. 


-V- 
1. Đẳng Уйуб phải thương con chiên mình như mẹ thương con 
cái; đêm ngày hằng nhớ đến con chiên trước mặt Đức Chúa Lời, 
năng làm lễ, năng dâng lời cầu nguyện sốt sắng cho nó: nài xin 
Đức Chúa Lời ban ơn soi sáng cho mình và suy đi xét lại kĩ càng 


cho được nhận biết những sự con chiên mình thiêu thôn, làm cho 


28 


nó được chừa bỏ các thói hư hại và tính mê nết xấu cho hắn, làm 
cho kẻ lành được sốt sắng giữ lòng vững vàng và càng tấn tới 
hơn; còn về những kẻ xấu nết tội lỗi, thì tìm cách khôn khéo và 
lòng thương yêu mà sửa phạt cho nó chừa cải. 

2. Hằng năm đắng Víitvôồ sẽ đi kinh lược địa phận, hoặc người 
ngăn trở sự gì cần không thể đi được, thì sai đắng khác đi 
thay; nếu địa phận rộng lớn không thể đi khắp trong một năm 
được, thì hãy đi kinh lược ít là một phần, chẳng nên bỏ không; 
mà nếu người chẳng có thể thăm các xứ trong vòng hai năm 
như Tòa công đồng Tridentinô đã chỉ, thì người phải liệu ít là 
trong vòng năm năm. Vả lại người phải nhớ vì ý nào mà Tòa 
công đồng Tridentinô truyền cho các đắng Vítvồ phải đi kinh 
lược làm vậy (sessio 24, cap 3 de ref.) “là cho được giảng dạy 
những lẽ chân thật trong đạo, khu trừ các sự dối trá bè đảng, 
gìn giữ những thói tốt lành, sửa lại các thói tệ tục, dùng các 
lời khuyên răn nhủ bảo mà giục giã người ta giữ đạo cho sốt 
sång, ăn ở hoà thuận vuối nhau, cùng ra sức giữ mình sạch tội; 
lại tùy nơi tùy thì tùy dịp mà lập ra điều luật khác nữa để làm 
ích cho bôn đạo, tùy đức khôn ngoan đắng Víitvồ đi kinh lược 
liệu lượng”. 

Sau nữa người sẽ dùng cách khôn ngoan, cùng cứ luật phép 
thánh Yghêrêgia đã truyền mà khám các nhà dòng nam nữ, các 


hội thánh và các nơi thánh khác, mà hoặc có thấy sự gì nghịch lề 


29 


luật cùng phép thánh Yghêrêgia, thì người sửa lại, không được 
làm thinh. 

3. Ta nghĩ rằng, trong dip đi kinh lược, sự này làm ích cho bổn đạo 
lắm, là đắng Víitvồ chọn mấy thày cả có phần khôn ngoan và có 
lòng ái mộ việc linh hồn người ta đem đi vuối người, vì chưng cứ 
như đã thấy xưa nay thì thỉnh thoảng có gặp người bôn đạo chăng 
may đã giấu tội trong những lần xưng tội trước, mà аір đẳng Vítvồ 
đến kinh lược kẻ ấy gặp được thày cả lạ và có lòng sốt sắng thì 
xưng ra hết các tội cùng người cho thật thà. Đừng Кё dịp đắng 
Vitvô đến kinh lược; lại khi những thày cả có lòng mộ mến việc 
linh hồn người ta, có mở tuần сат phòng chung cho bôn đạo, thì sự 
ấy làm ích cho linh hồn người ta cả thể, cho nên Công đồng này 
khuyên các đẳng Víitvồ lo liệu cho con chiên bổn đạo được cấm 


phòng làm vậy; càng năng liệu thế được càng tốt. 


-VI- 
Các đắng Vítvò sẽ nhớ lời Đức Chúa Jêsu phán rằng: “Tao còn 
nhiều con chiên khác chưa vào đoàn chiên, thì tao cũng phải đưa 
nó vào đoàn nữa”. Vì vậy các đắng Vítvồ sẽ tận lực gióng giã 


việc giảng đạo cho kẻ ngoại lở lại. 


-VII - 


30 


1. Cho được dễ coi sóc địa phận hơn, thì ở đâu chưa liệu mà xem 
chừng có thê liệu được, đắng Vítvồ sẽ chia địa phận ra làm mấy 
phần riêng, mỗi phần kiêm тау xứ, và đặt một thày cả từng trải 
thông thuộc làm đầu coi sóc các thày cả những xứ ấy thay mặt 
đức Уйуб tùy ý tùy quyền cai quản đắng Vítvồ sẽ chỉ giao cho 
thày cả ấy. 

2. “Đắng Vitvồ chớ bỏ điều này, là hàng năm buộc các сб các cụ 
làm số các tiền làm phúc và các của cải khác những nơi trong địa 
phận dâng, hoặc đã dâng cúng trước, hoặc mới dâng cúng năm 
áy có ý giúp sự chung địa phận: người cũng phải tra xem các сб 
các cụ coi sóc những của ấy là thê nào; lại phải hỏi cho biết ý kẻ 
đã dâng của giao buộc phải làm việc lành phúc đức пао, cũng 
phải xem có giữ điều ấy cho thật và cho cân thận nữa chăng.” 
(Công đồng Nhật Bản đoạn thứ I, № 5). 

Về những của női chuyên đi chuyên lại được và của chìm không 
chuyên đi được, thuộc về các nhà thờ họ đạo và những nơi thánh 
khác, cùng những bồng lộc hoa lợi bởi những của ấy mà ra, thì 
xem ra cần phải lập mẫu mực lè luật chỉ dẫn cho cặn kẽ cách coi 
sóc gìn giữ thứ của ấy, và đừng để cho người bốn đạo hay là một 
ау cả coi sóc mặc ý mình đâu; song đâng Vítvò hay là ông nào 
thay mặt người phải đứng quản sóc chỉ dẫn mọi sự theo lời Tòa 
áp việc giảng đạo đã truyền cho các đắng Víitvồ nước Ngô (13 


Oct.I883); mà cho được liệu việc ấy cách chắc chắn hơn, ta 


31 


phụng lệnh những điều Tòa thánh khuyên, thì láy sự này làm 
đáng ước ao hết sức, là mỗi địa phận lập một hội riêng áp việc 
со1 sóc các của sản vật trong địa phận. 

Vả lại ở đâu chưa làm, thì phải làm càng mau càng hay một số 
chung biên ký các của chung thuộc về địa phận nhà đạo và các 
của thuộc về nhà thờ hay là đền thánh để mà gìn giữ của thánh 
Yghêrêgia cho dễ hơn, cho phải phép hơn và theo ý kẻ đã công 
đức của ấy cho chắc và cho lọn, thì sự ấy cũng sẽ hãn chỉ và cất 


dịp hay làm hao hụt và tiêu pha các của ấy cách trái phép. 


- УШ - 

1. Các đắng Уйуб phải nhớ lời tòa thánh khen công đồng riêng 
địa phận ( 23 nov. 1845) mà rằng: “Hắn thật sự hội công đồng 
riêng như vậy có sức mạnh mà giúp mọi người theo một mẫu 
mực về nhân đức tin cùng về cách ăn ở, cho nên các đâng Vítvồ 
năng phải hội công đồng thể ấy trong địa phận; vì bởi sự ấy sẽ 
sinh ích cả thé cho các thợ thiêng liêng giữ một 161 một khuôn 
phép về sự coi sóc bổn đạo và ra sức hợp một lòng một ý vuối 
nhau cả”. 

2. Về sự chỉ dẫn cho mọi người cứ một lối chung vuối nhau 
trong địa phận, thì Tòa giảng đạo viết thư cho đắng Vítvồ trong 
nước Thiên trúc rằng: “Chắc hắn chăng có cách nào tiện mà lập 


một mực chung làm vậy dân dân cho băng soạn lây các lê thói 


32 


chung đã quen giữ xưa nay mà lập thành một lề luật cho các thày 
cả và các kẻ giúp việc giảng đạo giữ như vậy; nhân vì lẽ ấy Tòa 
áp việc giảng đạo hết lòng khuyên giục các đắng Vítvồ bàn vuối 
ау cả missionariô, rồi ra sức thu lặt lấy cho kĩ những điều lề 
luật cùng những thói quen đã thành mĩ tục trong địa phận, nhất 
là những điều các thày cả phải giữ trong cách ăn nết ở và trong 
việc coi sóc bổn đạo, mà lập mẫu mực khuôn phép buộc các bậc 
áy phải giữ cho nhặt”. 

Vậy các đâng Vítvồ hãy nức lòng lo liệu như vậy theo ý Tòa thánh 
đã ước ao, mà khi đã chép luật phép địa phận mình, thì hãy thông 
cho các địa phận khác để dần dần các nơi miền này tuân cứ một lỗi 
như nhau cho dễ và cho lọn hơn, tùy nghi chiếu liệu. (Công đồng 
Nhật Bản đoạn 1, п? Ш). 

3. Các đắng Уйуб được dùng quyền phépTòa thánh đã ban mà 
coi sóc con chiên đang ở trong địa phận mình; dù khi chính đắng 
Vitvồ ở ngoài địa phận mình mặc lòng cũng có quyền ấy nữa. ( 
Còng. S. Off. 2 Maiô 1877). 

Còn khi đẳng Vicariô apostolicô vì lẽ phải lẽ nên, đã ra ngoài địa 
phận mình, dù ở trong miền nào thuộc về địa phận khác, thì 
người cũng được làm các phép cho người nhà và người bôn đạo 
đi hầu mình, mà chẳng phải xin phép đắng bề trên nơi ấy, nhất là 


khi người ở cách xa nhiều ngày đàng. 


33 


4. Khi các đẳng Vítvồ sang địa phận khác vì lẽ cần lẽ phải thì 
được thông cho nhau quyền làm các phép về đắng bậc mình, 
miễn là đắng Уйуд địa phận ấy bằng lòng, và các đắng ấy giữ lề 
luật thánh Y ghêrêgia về sự buộc phải giữ ở trong địa phận mình. 
(Tòa áp việc giảng đạo mồng 2 Augustô 1819). Bởi йду cho nên 
khi đắng Vítvồ nào sang địa phận khác mà đắng Vítvồ địa phận 
áy có ban phép thì mới được truyền chức thánh, được làm phép 
thêm sức cho mạnh đạo, làm phép nhà thờ cách trọng thể, làm 
phép dầu thánh cùng làm phép bàn thờ, chén làm lễ, áo lễ và làm 
các việc thuộc về chức đắng Vítvô. 

5. Cứ sắc Tòa áp việc đoán sự rối đã ra (24 Novembre 1897) 
những phép riêng Tòa thánh quen ban cho các đắng Уйуб chính 
tòa và cho các bề trên có quyền chính (mà về sự này thì phải 
hiểu các đắng vicariô apostolicô nữa, như cũng một toà ấy đã 
đoán năm 1888), thì dù đắng ấy qua đời hay là từ chức mình mặc 
lòng, song những phép ấy hãy còn chưa trừu lại, nên ông nào kế 
vị người thì được dùng cho đến hạn toà thánh đã chỉ khi mới ban 
các phép ấy. 

Vậy cho được biết bao giờ hết hạn thì phải tính từ ngày đắng Уйуд 
đã chịu láy các phép ấy, chăng phải tính từ ngày Tòa thánh đã ban 
đâu. (Tòa áp việc giảng đạo, 23 Jan. 1759). 

“Нё đẳng bè trên đã cứ phép cứ thì mà xin Tòa thánh ban các 


phép, lại hoặc ngăn trở cách nào chưa được phép mới та phép 


34 


cũ đã hết hạn, thì phải luận rằng: Tòa thánh rộng cho người cứ 
dùng phép cũ cho đến khi được phép mới.” (Tòa áp việc giảng 
đạo 22 Martiô 1817) 

6. “Trong sắc “Ex sublimi” Đức Thánh Phapha Ventô XIV 
truyền rằng: “Đắng Vicariô apostolicô nào không có Víitvồ phó 
để phòng thế vị người, thì buộc phải chọn một có chính từng trải 
khôn khéo sẵn, để khi đẳng Vítvồ lâm chung thì người gánh lấy 
việc coi sóc địa phận thay mặt Tòa thánh cho đến khi Tòa Thánh 
biết tin đắng Vitvồ trước đã qua đời mà sai đắng khác làm đầu 
địa phận thay.” (26 Jannariô 1853). 

“Vả lại cứ như lời Tòa áp việc giảng đạo đã dạy ngày 20 tháng 
Maiô 1786, khi апо Vítvồ qua đời rồi mà сб chính coi sóc địa 
phận tạm làm vậy cũng sắp qua đời, thì bấy giờ сб chính cũng được 
chọn ông khác nhận mọi sự thế vị người, miễn là Tòa thánh chưa 


chỉ đâng nào cai trị địa phận rôi.” 


ĐOẠN THỨ II 


VÈ CÁC ТНАҮ CÁ MISIONARIÔ VÀ CÁC ТНАҮ СА BẢN 
CUỐÓC 


ĐIÊU THỨ I 


35 


-1- 

“ Đang khi đắng làm thày lấy lòng sốt sáng mà lo việc linh hồn 
người ta bề trên đã phó cho mình coi sóc, thì cũng phải lo chính 
phần riêng nữa, kẻo ra khô khan nguội lạnh về linh hồn mình”. 
(Công đồng Tứ xuyên, đoạn Х, №1.) 

Vậy đắng làm thày phải chuyên cần nuôi lòng tin lòng sốt 
sắng trong linh hồn, hãy chăm xem sách dạy sự thiêng liêng, 
sự trên lời, hãy xét mình hàng ngày, siêng năng xưng tội, ít là 
trong vòng mười lăm ngày một lần, và khi có thể liệu được thì 
xưng tội mỗi tuần lễ một lần; hãy ra sức Һат mình bè trong bè 
ngoài và tập tành các nhân đức lọn lành. Ta hết sức khuyên 
cùng паі xin các thày cả nguyện ngắm hàng ngày, vì bởi sự 
nguyện ngắm là mạch hằng đầy дду sinh ra các nhân đức 
thuộc về bản phận đắng làm thày; mà thày cả nào bỏ sự 
nguyện ngắm, thì người hóa nên chẳng khác gì như tượng đá 
tượng gỗ không, như hoa héo chắng có mùi thơm và như muối 
đã ra lạt lẽo. Vậy người phải lẫy sự nguyện ngắm hăng ngày 
làm rất cần cho mình: “Vì chưng chức thày cả cao trọng lắm, 
song gánh người còn nặng hơn nữa. Người càng ở bậc cao bao 
nhiêu, thì càng phải có nhân đức lọn lành bấy nhiêu; chăng 
vậy, người coi sóc kẻ khác chẳng những là không được công 
gì, mà lại sẽ chịu lý đoán phán xét mình nữa.” (Công đồng Tứ 


Xuyên, Сар. X, № 22). 


36 


-II- 
Mới được máy năm nay, là ngày mồng 8 Septembrê 1899, Đức 
Thánh Phapha Lêong ХШ, gửi thư cho các đắng Vítvò trong 
nước Phúlãngsa, thì người nói về lòng đạo đức thày cả cần phải 
có mà rằng: “Bởi vì đắng làm thày cả đã bỏ thế gian mà bước lên 
bậc cao bậc nổi hơn, thì con mắt người ta hằng nhìn xem người 
như thể xem vào mặt gương mà nhặt lẫy ở nơi thày cả những sự 
mình bắt chước được; cho nên đắng làm thày cả là kẻ Đức Chúa 
Phiritô Sangtô đã chọn cho được làm việc người, thì phải ra sức 
giữ cách ăn nết ở xứng đáng mọi đàng để cho cả hình dong điệu 
dạng cả kiểu cách đi lại, cả lời nói và mọi sự khác điều tỏ ra 
nghiêm trang nết na mực thước và đạo đức thay thảy; dù những 
sự lỗi nhỏ mọn là sự vốn ra rất nặng ở nơi đẳng làm thày, thì 
người phải ý tứ lánh cho hết và giữ mọi điều trong việc làm để 
cho người ta sinh lòng kính chuộng”. 
Hằng năm ау cả phải liệu mà đến thông công việc cấm phòng 
chung; hoặc vì lẽ cần đã được phép bề trên tha, thì phải cắm 


phòng riêng chăng được bỏ. 


-Ш - 
Có thư Toà áp việc giảng đạo (18 Осі. 1883) dạy rằng: “Các thày 


cả missionariô và các thày cả bản cuôc hăng phải vâng phục chịu 


37 


lụy đắng Уйу bè trên mình trong mọi sự, như đã khấn tỏ tường 
khi lĩnh tờ sai đi giảng đạo hay là ngày chịu chức, nghĩa là trong 
các việc bậc mình thì mình chịu khó siêng năng tùy lề lối bề trên đã 
chỉ cùng tùy ý người truyền.” 

“Уа lại sự vâng phục quyền bề trên làm vậy, thày cả cũng phải 
tỏ ra thật lòng mà noi giữ các lề luật cai quản và các điều thường 
hơn người đã lập ra vì ích chung địa phận và đã định buộc các kẻ 
giúp người phải g1ữ.” 

Gánh đấng Vítvồ là gánh rất nặng, thì ai ai cũng phải ra sức đỡ 
cho nó ra nhẹ bớt, phương chi đừng có ai cố tình làm cho ra 
nặng hơn. Нё đắng Vítvồ truyền sự gì, thì phải vui lòng mà làm, 
người có ra luật phép nào, thì phải sẵn lòng vâng giữ ; mà hoặc 
có sự gì người đã làm mà mình chẳng lẫy làm ưng, thì đừng liều 
mình xét nét cưỡng lại hay là kháo láo vuối kẻ chăng phải việc, 
một hãy lấy lòng khiêm nhường tôn kính, và mình nghĩ thế nào 
thì cứ tình con cái mà trình lại vuối người trước mặt Đức Chúa 
Lời. (Công đồng 1 Nhật Bản đoạn II, điều II). 

Các thày cả tây nam có vâng lời chịu lụy đẳng bề trên như làm 
vậy thì làm gương cho kẻ mình coi sóc vâng lời chịu lụy 
mình; vì chưng hễ ai chống cưỡng lại cùng bề trên, thì chớ 
trông kẻ mình coi sóc sẽ vâng lời chịu lụy mình. (Công đồng 


Nhật Bản thứ I, đoạn II, điều II). 


38 


Thỉnh thoảng xảy thấy bởi chước ma qui bày vẽ ra thì có 
Шау cả in trí giả như mình có được đi nơi nọ nơi kia thì có 
thể làm ích cho mình và cho kẻ khác hơn là ở chính nơi 
đang ở bây giờ. Những kẻ mắc phải mưu chước rất sâu độc 
làm vậy thường thường là những thày cả xét việc mình 
đang phải làm cũng là việc cần phải làm bây giờ thì lấy 
làm ngại ngùng nặng nè; cho nên nghĩ dông dài vô ích mà 
lừa dối mình rằng: có được làm việc khác như trí khôn 
mình nghĩ tưởng thì sẽ làm khá hơn và khéo hơn. 

Vậy ai nấy phải sai đi nơi nào, phải nhận lấy việc gì, thì hãy vui 
lòng cùng sẵn sàng đi nơi ấy làm việc ấy, vì phải biết chắc hắn 
rằng: bề trên chỉ giao làm sao, ấy là thánh ý Đức Chúa Lời muốn 
cho mình làm vậy, cho nên hãy hết lòng chịu khó làm việc và 
hãy tin vững vàng rằng Đức Chúa Lời sẽ ban ơn phù hộ trong 


việc ау chăng sai. 


-IV- 
1. Các thày cả dù ở đâu mặc lòng hằng phải tôn kính trọng hậu 
nhau mãi; dù quen thuộc nhau hay là nghĩa thiết vuối nhau thế 
nào thì hằng phải giữ phép tắc nghiêm trang chẳng nên ăn ở cách 
duyênh cách nhã quá bao giờ, vì sự ấy chăng xứng chức trọng 
đẳng làm thày mà người ta lấy làm nghịch mắt khó coi (Công 


đồng Nhật Bản 1, đoạn Ш. ) 


39 


2. Các thày cả hãy ra sức ở hết lòng giữ sự hòa thuận thương yêu 
nhau như anh em thật, giúp đỡ nhau trong mọi sự, lấy lòng nhân 
ái thỉnh thoảng đi thăm viếng nhau; mà khi gặp nhau làm vậy 
chăng nên truyện trò những sự vô ích hay là bất hợp vuối nhân 
đức thương yêu, một phải nói những điều xứng đáng hắn hoi, 
nhất là nói khó về việc chăn giữ con chiên mình; bàn soạn giúp 
đỡ nhau khi gặp sự gì khó và giục giã nhau làm mọi sự lành mọi 
sự có ích. 

Có nói truyện gì về kẻ không có mặt ở đấy thì hãy nói sự lành 
mà thôi; mà có thấy ai trong anh em lầm lỗi hay là mắc phải sự 
gì hiểm nghèo, thì sẽ cứ tình nghĩa anh em mà ra sức cứu lấy 
linh hồn kẻ ấy cho hết lòng. 

3. Khi mấy thày cả ở trong một nhà hay là làm việc trong một 
địa hạt vuối nhau, người nào đắng Vitvồ đã đặt làm chính sự nơi 
ấy, thì sẽ đứng đầu bảo ban và chỉ công việc cho các ông khác 
làm, ё trong mọi sự có phép tắc thứ tự thuận hòa bằng yên; các 
ông khác sẽ vâng lời người như bề trên riêng mình và ai nấy 
hằng phải nhớ lời ông thánh Ambrosiô rằng: “Có được hòa thuận 
hợp nhất vuối nhau, thì dù sự nhỏ mọn cũng tấn tới thêm lên; 


nhược băng có hỗn độn bắt bình thì sự cả sự lớn cũng sút kém .” 


-V- 


40 


Dù khi ở chốn đông người, dù ở nơi riêng, thì các thày cả 
missionariô phải xử vuối các Шау са bản cuốc cách tôn vị xứng 
đáng; hoặc có ông nào đang làm việc vuối mình thì phải tỏ ra 
lòng kính như là kẻ giúp việc Đức Chúa Lời và thương yêu như 
là anh em mình vậy; mà khi ông ấy gặp sự gì khó hay là phải sự 
cheo leo, thì cố missionariô sẽ sẵn lòng lấy lời khôn ngoan mà 
bảo ban khuyên giúp; lại nên mượn thày cả bản cuốc lo liệu giúp 
đỡ mình và thỉnh thoảng hỏi han bàn soạn vuối người, đừng lấy 
các điều ấy làm đê hạ gì . - Các thày cả missionariô cũng phải 
làm hết sức mà giữ sự hòa hợp giản rị vuối các thày cả bản cuốc, 
để cho mọi người đồng tâm hiệp trí mà coi sóc vườn nho Đức 
Chúa Lời. 


- VL- 

Đắng làm ау phải thương yêu các người nhà Đức Chúa Lời, 
nhất là những kẻ thuộc về quyền mình, hay là giúp riêng mình; 
người dùng cung giọng vừa cương vừa nhu mì làm một mà bảo 
ban gióng giã ai пау như con cái thật , đừng xử như tôi tá; hãy 
khuyên, hãy dạy các kẻ ấy, đừng làm các việc bậc mình vì lòng 
пё, lòng sợ, một hãy làm vì Đức Chúa Lời mà thôi. Hoặc người 
nhà có tính riêng tính không hay, thì ау cả phải chịu khó nhịn 
nhục hay là sửa dạy cách hiền từ khôn ngoan; chớ có ở cách nào 


non trác mà sinh dip cho kẻ ấy buôn giận; lại hãy lo lắng gìn giữ 


41 


kẻo người nhà mắc chước cám dỗ quá sức mình chống lả không 
nổi, hay là gặp phải dip cheo leo quá chăng. 

Thày са hãy dùng mọi cách cho người nhà tán tới về lòng đạo về 
phần linh hồn, nhớ lời Kinh thánh rằng: “kẻ nào chẳng biết coi 
sóc nhà mình, thì coi sóc Yghêrêgia Đức Chúa Lời thể nào 
được? ” Cũng phải nhớ lời khác rằng: “ai chắng coi sóc kẻ thuộc 
về mình, nhất là người nhà, cho nên, thì như đã chối đạo và lại 
kém hơn kẻ ngoại đạo .” 

Sau hết phải liệu cho người nhà mọi sự cần phần xác vừa sức 
mình có thể liệu được, kẻo những kẻ ấy phải đi tìm kiếm ở ngoài 
những sự cần không có ở trong nhà, thì là điều khó coi và nên 


dịp cheo leo về phần linh hồn. 


-ҰП - 
Về cách cư xử và đi lại vuối các quan phần đời, thày cả năng phải 
nhớ lời Tòa áp việc giảng đạo đã dạy các đẳng Vicariô apostolicô 
trước tiên rằng: “Hãy dạy bảo các dân vâng lời chịu lụy vua chúa 
quan quyền, dù kẻ hung ác độc dữ cũng vậy; hãy cầu nguyện chung 
và riêng cho vua quan được bằng yên thịnh sự và được rỗi linh hồn; 
dù khi vua quan bắt bó cám cách sự đạo thì đừng hạch việc người 
làm, đừng kêu trách người vì nghiệt ngặt cương thắng và đừng nói 


chê nói phạm đến vua chúa quan quyền bao giờ .” (năm 1659) 


42 


Vậy các có các cụ vâng theo các lẽ ấy thì phải tôn kính kẻ làm 
quan cho xứng đáng bậc kẻ ấy. Hoặc có lẽ phải lẽ cần mình phải 
đến vuối các quan cho được lo việc bôn đạo, thì phải ở cách 
khiêm nhường và giữ mọi sự cho ý tứ khôn ngoan. Các сб mới 
đừng gián mình vào những việc quan thể ấy khi chưa có lời đắng 
bề trên hay là kẻ thay mặt người ưng cho; hoặc khi có việc gì vội 
cần mà phải gặp quan thì người sẽ trình đẳng bề trên hay là kẻ 
thay mặt người càng sớm càng hay. Còn khi thày cả cần phải 
viết thư từ giấy má gì cho quan thì người phải cân nhắc xét nhời 
nhẽ cho ý tứ khôn ngoan hết sức, vì phải nhớ giấy má tự tích bền 
lâu và người ta còn dùng về sau được. 

Cho được dẻ giữ mực thước trong sự đi lại vuối các quan thì có 
điều này đáng ước ao lắm, là các đắng Vítvồ chọn lấy trong mỗi 
một tỉnh một hay hai һау cả missionariô đứng lo các việc đời 


khó hơn xảy ra trong tỉnh ấy. 


- УШ - 
Về sự đi lại cùng lửa lắn vuối đàn bà thì các thày cả missionariô 
và thày cả bản сибе phải giữ cho nhặt những lề luật đắng Vítvồ 
đã lập ra hay là sẽ lập ra sau này mà cũng phải bắt các kẻ thuộc 
về mình giữ cho lọn. 
Về điều ấy công đồng Tứ xuyên dạy rằng: “Đừng lửa lắn vuối ai 


bao giờ, kéo chức quyên mình ra hèn mât giá đi chăng, bởi vì sự 


43 


lửa lắn hay sinh ra sự người ta khinh dễ; nhất là đừng lửa lắn cùng 
người nữ chút nào sốt, kéo hư mất nhân đức sạch sẽ chăng; vì 
chưng biết là bao nhiêu kẻ rất vững vàng (cả đắng làm thày) mà ma 
qui đã dùng người nữ làm như tên bắn mà đánh ngã xuống, biết là 
bao nhiêu kẻ từ xưa đến nay đã phải qui dùng chước đàn bà mà làm 
cho mất linh hồn!” 

“Ау vậy, các đấng làm thày đừng đến gần đàn bà, chớ để nó đến 
cùng mình và đừng nói truyện trò vuối nó bao giờ, trừ một hai 
khi có việc cần mà thôi, mà trong lúc ấy phải nói ít điều và 
nghiêm trang nhiệm nhặt mà chớ. Nhất là phải giữ cho nhặt hết 
sức vuối người nữ ngoan đạo kẻo nó càng dễ dỗ dành hơn, trước 
thì có ý nói lời mềm mại mà che bề ngoài, sau thì lòng dâm dục 
dây lên: khi mới thì xem ra mình có ý lành, đến sau hóa ra như 
пос răn độc cắn chết”.( Công đồng Tứ Xuyên, đoạn X, № 8). 
Các thày cả hãy giữ cho kĩ đừng có ai dám cho riêng người nữ 
của gì, dù của nhỏ топ; cũng đừng chịu lấy của gì người nữ 
dâng riêng bao giờ. Tòa Công đồng ước ao cho các đắng bề 
trên dùng hết phép (chăng trừ sự phạt уа censura) mà phá 


những sự lôi thôi những thói trái phép về đàng ấy cho hắn. 


-1Х- 
1. “Người ta hay giáng trông những sự bề ngoài và phần nhiều 
thì cứ những sự ấy mà đoán xét. Vậy đắng làm thày phải lấy 


44 


nhân đức tin làm mẫu mực trong mọi cách ăn ở, mà người nói 
lời gì hay là làm việc gì, hoặc trước mặt bôn đạo, hoặc trước mặt 
kẻ ngoại chẳng kì, thì giữ cho ý tứ kéo có sự gì chăng xứng 
danh phận đắng làm thày”. 

“Người có muốn cho việc bản phận mình sinh ích lợi cho người ta, 
thì chẳng những là phải sốt sáng nóng nảy trong lòng, mà lại phải ở 
nghiêm trang hiền từ cùng lịch sự bề ngoài nữa, kẻo có một mình 
Đức Chúa Lời biết nhân đức người thì chăng đủ. (Công đồng Nhật 
Вар І, đoạn II, điều IV. ) 

2. Tòa Công đồng cắm nhặt các ау са mọi cách chơi bài cho 
được tiền bạc, mà đắng Vítvồ có ra hình phạt có ra va về sự ấy, 
thì Toà công đồng cũng ưng nhận; lại khuyên các đấng Vítvồ 
dùng mọi cách mình lây làm cần cho được triệt các điều trái thói 
trái lẽ bởi sự chơi bời bài bạc mà ra. 

3. Thày са chắng bao giờ được làm thinh sự chèo hát trước mặt 
mình hay là trước mặt người nhà thày, mà lại phải giảng giải hết 
sức cho con chiên bôn đạo lánh những sự ấy. 

4. Khi người ta phần đời mời các сб các cụ đi ăn cơm ăn tiệc thì 
cứ sự thường phải kiếu xin chước, họa hoằn ép tình đi một đôi 


lần khi có lẽ phải mà thôi. 


45 


Việc bản phận buộc nhặt các thày cả phải học hành thành 
thuộc đủ những điều cần trong việc thánh Yghêrêgia. Phải 
nhớ lời đẳng tiên tri Osea rằng: “Bởi vì mày chối sự thông 
thái thì tao sẽ từ chối mày, chăng cho làm việc bậc thày cả 
nữa.” Vì vậy các thày cả các địa phận ta hãy lo liệu siêng 
năng mà chăm xem sách thánh cùng sách đoán, nhất là về 
phần Moralis và những sắc chỉ Tòa thánh, nhất là những sắc 
riêng nói về các địa phận mới lập giữa dân ngoại, cùng chữ 
đỏ sách Lễ và sách Các Phép, các thư chung đắng bề trên, 


cùng các lê luật địa phận riêng mình. 


-XI- 
Có sắc Tòa áp việc giảng đạo (5 Maiô 1774) dạy rằng: “Các 
đẳng hội Tòa này đã định làm hết sức đến nỗi cũng buộc vì đức 
vâng lời hết mọi kẻ đi làm việc thay mặt Đức Chúa Jêsu trong 
những miền rối đạo và ngoại đạo, hễ đã đến nơi đã chỉ cho mình, 
thì phải trần lực chịu khó học thuộc tiếng bản cuốc dân nước ấy 
cho chuốt cho rành rọt”. 

Năm 1883 Tòa thánh đã nhắc lại sắc ấy cùng đã truyền cho các 
đẳng Vicariô apostolicô lo liệu để cho các cố mới, tính từ ngày 
đến địa phận được sáu tháng, chịu khảo về tiếng bản cuốc xem 


đã thành thuộc thế nào. 


46 


Vậy ta cân nhắc những điều ấy thì ta truyền ta buộc các ду cả 
missionariô trước mặt Đức Chúa Lời phải chịu khó hết sức mà 
học tiếng annam chẳng những là khi mới sang đến địa phận mình 
mà thôi, mà lại phải học lâu năm, hay là nói cho phải hơn nữa là 
phải học mãi cho được sành sõi chăng những cách nói thường 
vậy, mà lại những cách nói khéo léo lịch sự vì ta có việc phải giúp 
đỡ mọi thứ người, chăng kì kẻ khôn ngoan thông thái hay là kẻ 
vụng về dốt nát. 

Bởi đấy cho nên các сб mới sang bên này tính từ khi đến địa 
phận được sáu tháng thì sẽ gọi chịu khảo, rồi thì ít là đủ ba 
năm lại chịu khảo nữa tùy đắng Vítvò như đã nói trên này. 


(Đoạn I về các đắng Vicariô apostolicô, điều thứ Ш, N°3). 


-XII- 
Tòa áp việc giảng đạo đã làm thư dạy các đắng Vicariô apostolicô 
trước tiên (năm 1659) mà rằng : “Chăng được tìm cách nào, láy lẽ 
nào mà khuyên giục các dân ấy đổi các lễ phép các thói quen cùng 
phong tục riêng mình khi các sự ấy không có trái nghịch phép đạo 
hay là thói lành rõ ràng tỏ tường. Nào có sự gì nghịch lý cho bằng sự 
muốn đem phong tục cùng lễ phép nước Gallia, nước Hispania, 
Italia, hay là nước nào khác bên phương Tây sang bên nước Đại 


Minh ru? 


47 


“Các ông Giám mục đừng đem những sự ấy đi làm chi, một hãy 
đem đạo thánh sang mà thôi, mà phép đạo chẳng cắm và chắng 
chê phong tục thói quen dân nào khi chăng có sự gì trái, một 
muốn gìn giữ cho tuyền vẹn vững bền mà chớ”. 

“Chớ có ai khinh chê những phép lịch sự người bản cuốc 
quen giữ vuối nhau, mà lại ai пау phải giữ các điều ấy tùy có 
xứng hợp vuối đáng bậc mình; về phong tục và cách người 
dân ấy quen ăn ở thì cũng phải giữ nữa, ít là những sự 
thường gặp, kéo mình bỏ chẳng xem sao thì người ta sẽ chê 
là kẻ quê mùa chẳng biết phép. Vậy đắng làm thày phải soi 
gương ông thánh Bảo Lộc đã làm xưa mà chiều thói lựa tính 
người ta cho được làm ích cho mọi người. Ở đâu cần phải 
sửa lại hay là đôi thói quen nào thì các cố missionariô phải ý 
tứ khôn ngoan lựa dịp thừa cơ, mà hoặc có phải sự gì hệ 
trọng một chút thì sẽ trình bề trên địa phận trước đã .” (Công 


đồng Nhật Bản I, đoạn II, điều 8). 


-XIII - 
Đức Chúa Jêsu đã yêu sự khó khăn thì đắng làm thày phải 
bắt chước người, cho nên trong cửa nhà và đồ lễ đồ dùng, 
đừng có sự gì dư dật đài các phô trương thế gian, một hãy 
dùng những đồ tầm thường đơn bạc cho xứng danh phận 


đắng giảng dạy cho người ta chê thế gian và những sự sang 


48 


trọng thế gian. Khi đi đâu hãy đi cách rất thường hành và 
khiêm nhường, đem ít người hầu hạ mà thôi, đừng theo thói 
quan tư đi linh đình trọng thể kẻo kẻ ngoại đạo sinh lòng 
ghen, mà nhiều khi kẻ có đạo phải sự rày rà khó lòng chẳng 


vừa. 


- XIV - 

Hãy dùng của ăn của uống bình thường tiết kiệm đủ nuôi 
xác, đừng tìm của ăn mĩ vị cho được vui thích làm chi, song 
vừa đủ giữ sức khỏe phần xác thì thôi. Khi đi các họ mà bốn 
đạo làm cơm hầu, người ta dọn của gì thì ăn của ấy, đừng 
trách móc kêu rêu: hoặc người ta dọn đồ ăn chẳng đủ, hay là 
có đồ gì làm cho mình khó chịu phần xác, thì phải lấy lời 
hiền từ bảo người ta доп đồ khác, song đừng đòi của ăn mĩ vị 
trọng thể mà sinh phí tốn nặng nề cho bôn đạo. 

Ta hết sức khuyên các đẳng làm thày đừng uống các thứ rượu 
mạnh, nhất là rượu nếp khi chăng có sự cần hay là phải chữa 
bệnh. Nếu có điều trái nghịch bởi sự ấy mà ra thì đắng Vítvồ 


phải liệu mà phá tuyệt. 


- XV- 
Các thày cả hãy nhớ lời này đã chép trong sách luật ông thánh 


Aocutinh mà răng: “đừng sự gì quí trọng dư dật trong cách ăn 


49 


mặc, đừng lo cho người ta khen mình vì mặc áo tốt đẹp, bèn là vì 
ăn ở lọn lành”. Vì vậy các Шау cả chớ dùng những đồ lụa lĩnh 
quí giá, những áo mùi quí trọng sáng sủa như thói người phần 
đời quen dùng. Các thày cả missionariô và các thày cả bản cuốc 
cần phải mặc áo thâm dài trước mặt người tây; mà chớ gì có mặc 
áo ấy luôn thì phải lắm; song bởi vì thứ áo khâu annam xuống 
khỏi đầu gối đến bắp chân cũng có phần nghiêm trang hắn hoi 
khá, thì thày cả mặc áo ấy cũng được, nhưng khi ra ngoài người 
phải mặc áo mùi thâm. 

Ta xét chăng làm thinh được cho ау cả mặc áo nửa tây nửa 
nam, mà phải ăn mặc cứ một lối một kiểu mà thôi. Tóm tắt rằng: 
dù trước mặt người ta, dù khi ở nhà và trong nhà phòng nữa, thì 
đẳng làm thày phải ăn ở và ăn mặc nhiệm nhặt phép tắc cho 
xứng đáng bậc mình. 

Ta сат các Шау cả chẳng được nuôi tóc đài hay là móng tay dài 


như thói người phần đời quen giữ. 


- ХМІ - 
Thày cả missionariô và thày cả bản cuốc hằng phải nhớ lời ау 
Gonzalez dạy về sự săn bắn răng: “Thày Clêricô hay đi săn đi 
bắn, dù đi ång lặng, thì người chia trí ra chẳng còn chuyên cần 
những việc thờ phượng thiêng liêng và những việc khác đắng 


bậc mình, vì chưng bởi mê sự săn băn cho nên từ sáng sớm là 


50 


giờ đầu hết và trọng nhất, lẽ thì phải dùng về việc nguyện ngắm 
và các việc khác đã nói trên này, thì kẻ ấy chỉ tưởng chỉ lo mà 
tìm và đuổi theo muông chim vật rừng mà chớ”. 

Уа lại vì có lẽ mà lo sợ điều rầy rà bởi sự ау mà ra thì các cố 
các cụ đừng bao giờ làm thinh cho kẻ giảng hay là người nào 
nhà thày được phép giữ khí giới súng ống và dùng các đồ ấy 
cách nào chẳng kì khi không có phép đắng Vitvô. 


-XVII - 
Về sự buôn bán, các thày cả phải nhớ có sắc Đức Thánh Phapha 
Urbanô УШ và Clêmentê ІХ cắm sự ау cách rất thẳng nhặt; dù 
chính thày cả buôn lấy hay là mượn kẻ khác buôn thay, dù buôn 
cho mình hay là buôn cho kẻ khác, dù buôn một lần mà thôi 


cũng сат һап. 


- ХУШ - 
Đắng làm thày dù lấy lẽ nào chữa mình mặc lòng cũng 
chẳng bao giờ được làm thuốc, trừ một khi có việc rất cần 
và đắng bè trên ưng thuận tỏ tường, lại có phép Tòa thánh 
ban cho nữa; vì chưng lề luật thánhY ghêrêgia đã cấm các 


Шау cả sự ây nhiêu lân và сат cách nặng. 


- ХІХ - 


51 


“Bởi đã có nhiều tích làm chứng sự thày cả cho bồn đạo vay tiền 
thì sinh dip tội dip vấp phạm cho nó (công đồng Tứ Xuyên, đoạn 
X, N° 21), cho nên khi chẳng có phép đắng bề trên, không được 
cho ai vay cái gì, dù tiền riêng của mình cũng vậy. Vì những lẽ 
ấy ta cũng сат chỉ các đắng missionariô cùng các thày са bản 
cuốc chăng được vay tạm, dù có ý láy tiền của ấy để làm việc 
lành phúc đức, làm việc thờ phượng hay là việc gì khác, cũng 
không được vay công vay nợ bao giờ.(Công đồng Nhật Bản 1, 
đoạn II điều 19.) 

Vả lại thày cả chẳng bao giờ được đứng tên mua nhà cửa đất cát 
hay là của chìm khác chẳng kì, dù vì lẽ nào, dù lấy tiền riêng mà 
mua mặc lòng, thì cũng không được khi chưa có chữ đắng bề 


trên ban phép rõ ràng. 


- XX- 
Có thư Tòa áp việc giảng đạo gửi năm 1659 cho các đắng vicariô 
aposftolicô trước tiên mà rằng: “các ông phải liệu cho được một 
bộ thày cả bản cuốc và Шау cả missionariô đạo đức tốt lành mãi, 
song cũng phải chỉ giáo rõ ràng cho mỗi một người sẽ làm việc 
gì trong địa phận và ấn định giới hạn địa hạt riêng mỗi người 
phải coi sóc; lại các thày cả ау không được ra khỏi địa hạt mình 


khi không có chữ các ông cho phép tỏ tường”. 


52 


Vậy khi các сб các cụ vì Đức Chúa Lời đã nhận việc gì bề trên 
đã phó cho mình, thì hãy nhớ đừng quên, mình có sức bao nhiêu 
thì hãy dùng về việc ấy mà chăng dám đi ra khỏi nơi ấy vì ích 
riêng mình khi chưa được phép bề trên cho (Công đồng Nhật 
Вап І, đoạn ХХІ, điều 15); song khi có lẽ phải mình đi một ngày 
hay là hai ngày thì được. 

Các thày cả xem cho kĩ các phép bề trên đã ban cho, rồi sẽ cứ 
phép ấy mà chịu khó làm việc trong địa hạt mình, và có ý tứ giữ 
đừng giấn mình удо việc địa hạt khác, xứ khác bao giờ. Dù trong 
chính địa hạt mình mặc lòng, hễ toan làm việc gì hệ trọng thì 
phải trình đắng Vítvồ để người xét có nên chăng, cùng chỉ đàng 
dẫn lối kẻo theo ý riêng hay là cậy sức trí khôn mình quá lẽ mà 
luống công. 

Năm nào sẽ nộp lại hầu đẳng bè trên số các phép mình đã làm, 
cũng sẽ Кё những điều can hệ hơn đã xảy ra trong xứ mình năm 
Ấy. 

Các Һау cả missionariô đừng dám іп và phát sách vở gì cho 
người ta, dù là sách dẫn giải sự đạo cách gần tỏ tường hay là 
cách xa chăng kì, hay là nói đến những việc thuộc về thánh 
Yghêrêgia khi Toà thánh chưa xét và chưa lấy làm phải; vả lại 
khi không có phép đắng Vicariô apostolicô thì đừng có dám іп 


sách bôn уйп tắt, sách bài giảng, sách kinh, trừ khi những sách 


53 


thé ấy bề trên đã ưng nhận rồi.(Công đồng Tứ Xuyên, đoạn X, 
№ 27) 
Sau hết ta định rằng: dù Шау cả пао, chẳng được viết sự рй vào 


nhật trình nhật báo khi bề trên chưa ưng cho. 


ĐIỀU THỨ II 


-1- 

Tòa công đồng tin vững vàng điều này là sự đạo có được tấn tới 
trong những miền này và có được nổi danh thịnh sự vững vàng sau 
này, thì sự ấy tại các ау са bản сибе một phàn lớn, cho nên ta hết 
lòng khuyên giục các cụ hãy ra sức sắm láy đủ nhân đức Іор lành, và 
dù sự thành thuộc các điều cần mà cứu giúp được linh hồn con chiên 
đã phó cho mình và làm cho đạo thánh Đức Chúa Lời một ngày một 


rộng, một ngày một sáng ra trước mặt kẻ ngoại. 


-Il- 

Các cụ năng phải suy phải tính trong trí khôn mà xét những cách 
nào có thể liệu cho người bản hương ngoại đạo dễ lở lại cùng 
Đức Chúa Lời hơn; chớ để lòng để trí về một sự chăn giữ bôn 
đạo cũ mà thôi, mình cũng hằng phải lo trước mặt Đức Chúa Lời 
đến những dân ngoại ở trong địa hạt mình mà tìm cách đưa nó 
vào đoàn chiên Đức Chúa Jêsu dần dần; mà cho được làm nổi 


54 


việc rất tốt dường ấy, thì phải cầu nguyện cùng Đức Chúa Lời 
cho sốt sng và khuyên giục kẻ khác cầu nguyện cho nữa, phải 
lấy lòng nhịn nhục chịu khó mọi đàng, lấy các lẽ trong đạo mà 
năng khuyên dụ kẻ ngoại lở lại. 

Khi được dip tiện mà giảng cho kẻ ngoại thì chắng những là 
không nên bỏ, không nên lánh, mà lại phải có ý tìm địp thê ấy, 
chăng bao giờ nên mất lòng trông cậy kẻ ấy sẽ lở lại, vì Đức 


chúa Jêsu cũng đã chịu chêt cho nó nữa. 


-Ш - 
Những Һау cả còn phải chịu khảo hằng năm thì chẳắng những 
phải xem lại cho kĩ càng các điều sẽ phải thưa, mà lại cũng phải 
ôn đi ôn lại các điều cần khác tùy thì tùy dịp tiện chắng được bỏ. 
Còn về những thày cả khác tuy rằng đã mãn hạn khảo, nếu nghĩ 
rằng chăng còn buộc phải học sách đoán nữa thì nghĩ lầm cả thể, 
vì chưng mọi người phải biết thật rằng Đức Chúa Lời buộc các 


thày cả phải giữ sự học hành thê ấy mãi cho đến chết. 


-IV- 

Các thày cả bản cuốc hãy suy biết rằng: bao lâu mình phải làm việc 
tùy tòng tùy quyền một ông missionariô nào thì mình sẽ được ích lợi 
và được phần vững vàng, cho nên phải vui lòng mà năng xin người 


dẫn lối bảo cách làm việc; khi mình áy náy nghi nan về sự gì hệ 


55 


trọng, thì phải trình người đừng bỏ, mà khi người đã dạy bảo sự gì 
thì sẽ lấy lòng thật thà mà vâng cứ như vậy. Tóm tắt một điều, là 
trong mọi sự thày cả bản cuốc phải ăn ở cho xứng đáng bậc kẻ giúp 
việc Đức Chúa Lời, phải ở khiêm nhường nhu mì, và chỉ chú tâm 


làm sáng danh Đức Chúa Lời và cứu láy linh hồn người ta mà thôi. 


иге 
Khi thấy bổn đạo có sự båt bình ghen ghét nhau, sinh bè bối vuối 
nhau, chẳng những là ау cả chẳng được xui xiêm sự ấy dù cách 
kín nhiệm hay là cách trồng, mà lại phải liệu hết sức cho mọi 
người làm lành vuối nhau; mà về phần các bôn đạo bề trên đã 
giao cho mình coi sóc, thì thày cả không được đề cho kẻ thì nhận 
riêng ông nọ, người thì nhận riêng ông kia, ra như phân chia; vì 
chưng Đức Chúa Lời chăng ưa sự xôn xao hỗn độn, nhưng mà 
hằng phải lo lắng cho mọi người hợp nhất vuối nhau như xà tích 
giữ láy sự băng yên, và trong hết mọi việc phải lấy lòng thật thà 


lo liệu cho sự hòa thuận được vững bền một прау một hơn. 


- VI- 
Các thày cả bản cuốc năng phải suy đi xét lại sự mình đã buộc 
mình vuối địa phận vuối nhà chung, mà địa phận và nhà chung đã 


buộc mình vuôi các ћау cả bản cuôc là thê nào. 


56 


1. Vậy địa phận sẵn lòng gánh lấy các phí tőn cần cho được nuôi 
nắng và dạy dỗ tập tành các cụ cho đến khi chịu chức thày cả, mà 
về sau dù khi tuổi tác hay là ốm liệt thì địa phận cũng phải chuyên 
biện mọi sự dưỡng nuôi các cụ cho xứng đáng bậc đắng làm thày. 
Nhân vì lẽ ду đắng Уйуд đã sai ở đâu ở đâu cũng vậy thì người liệu 
cho các cụ được mọi sự cần та nuôi mình cho xứng đáng bậc thày 
cả, hoặc bởi hoa lợi bông lộc riêng nhà xứ mình ở, hoặc bởi của 
người ta hầu lõi công đức, và của chung địa phận nữa дапр Vítvồ 
phát cho. 

2. Các cụ và các kẻ đã có chức thánh bởi vì đã chịu chức ad titulum 
missionis (nghĩa là địa phận gánh lấy việc nuôi nắng) thì mọi người 
đã khán buộc mình cho đến lọn đời sẽ tất lực giúp việc Đức Chúa 
Lời và việc cứu linh hồn người ta theo ý vâng quyền đẳng Víitvồ hay 


là bề trên coi sóc địa phận bấy giờ. 


- VII- 

Những của thày cả được bởi sự làm việc bản phận mình mà ra, hay 
là những của người ta dâng cho người, hoặc vì có ý đỡ địa phận, 
hoặc có ý giúp chính thày cả để nuôi mình và người nhà cùng các 
hoa lợi riêng bởi ruộng nương vườn dược nhà xứ đã phó cho người, 
thì bây nhiêu của ấy hằng năm thày cả phải làm số minh bạch thật 
thà mà trình đắng Vítvồ. (Công đồng Bắc Kì năm 1795, trang 7, 
đoạn I). 


57 


Chăng được dùng những của ấy về việc gì đã lấy làm phải mặc ý 
mình hay là tích trữ để dành về sau đâu, mà phải dùng về việc chung 
ích chung địa phận, nhất là việc nhà tràng, tùy ý đắng Vítvồ ấn định, 
chỉ trừ những sự cần cho thày cả nuôi mình và người nhà cho phải 


phép xứng đáng mà thôi. 


- УШ - 
Những kẻ toan chịu chức thánh subdiaconô là chịu năm chức, 
phải xem hai chữa trước này (VI và УП) cho ý tứ lắm, mà trước 
khi chịu chức phải khấn buộc mình sẽ thật lòng giữ bấy nhiêu 


điêu ây điêu ây cho cân thận mọi đàng. 


ĐOẠN THỨ III 


VÈ CÁC ТНАҮ KÉ GIẢNG 


-1- 
Trong thư Tòa áp việc giảng đạo gửi năm 1845 có lời rằng: “Tòa 
này cũng truyền cho các bè trên các địa phận phải ân cần chọn 
lấy những người thật làm gương sáng về phần đạo đức và cách 
ăn ở tốt lành cho được làm việc kẻ giảng, cùng phải liệu cho 
những kẻ ấy học hành thành thuộc các điều xứng hợp vuối bậc 


ây nữa”. 


58 


Vậy ta tin rằng: điều Tòa thánh truyền trong thư ấy xưa đã vâng 
cứ thể nào, thì bây giờ cũng có lẽ phải vâng cứ như vậy; vì 
chưng xét mọi sự về nguòi ta, về sự thé trong thì buổi này, thì 
người kẻ giảng ít nhân dức và ít thành thuộc chăng sinh ích cho 
địa phận là bao nhiêu; cho nên ta lấy điều này làm cần, là phải lo 
hết sức tìm cách liệu thế cho kẻ giảng đời này chẳng những là 
không ra kém kẻ giảng đời trước, mà lại cả phần linh hồn cả 
phần trí khôn được đủ điều thêm lên và nổi hơn để mà làm việc 
bậc mình cho xứng đáng phải phép. 

Ta đã từng thấy xưa nay các kẻ giảng sinh nhiều ích lợi cho địa 
phận, phần thì về sự thêm số thày cả lên dần dần, phần thì về sự 
giúp các сб các cụ mà giảng đạo cho kẻ ngoại, dạy dỗ kẻ có đạo, 
năng giúp Hội thánh cùng việc phúc đức cho tấn tới thịnh sự, lại 
lo liệu việc ngoài nữa, cho nên ta nghĩ rằng cần phải làm hết sức 
cho sự đã lập bậc kẻ giảng trong các địa phận ta làm vậy được 


nảy nở tân tới một ngày một hơn. 


-Il- 
Phải chọn láy các kẻ giảng trong những kẻ đã vào nhà Đức Chúa 
Lời từ thuở bé. Mà khi toan cho ai lên bậc ấy, thì đẳng Vítvồ 
phải tra khảo có được đủ điều xứng đáng làm kẻ giảng chăng, lại 
phải khẩn nhân đức tin và giao bằng cấp chính đẳng Vítvò phê 


chữ hay là đắng nào thay mặt người kí nhận. Hoặc ở đâu vì láy 


59 


làm tiện hay là ưng ý mà chọn láy người ở bậc vợ chồng cho 
được dạy dỗ bôn đạo, dù kẻ ấy là người đạo đức và có phần 
thành thuộc sự đạo thể nào mặc lòng cũng chắng được ban chức 
kẻ giảng hay là đội tên kẻ giảng, song le phải gọi bằng tên khác 


và ban chức khác kém hơn mới được. 


-Ш - 
Сас Һау kẻ giảng phải ra sức ăn ở cho xứng đáng bậc mình 
trước mặt Đức Chúa Lời và trước mặt người ta; vì vậy năng phải 
xem những điều riêng chỉ về bậc mình, đã chép trong sách gọi là 


Sách dạy việc kẻ giảng. 


-IV- 
Phải nhớ mình là kẻ giúp đẳng làm thày, cho nên chẳng được làm 
sự gì tự ý mình, một phải theo ý thày cả trong mọi sự, vâng lời 
người trong các việc thuộc về bản phận mình, nghĩa là tùy ý thày cả 
sai khiến mà dạy dỗ bốn đạo mới hay là bốn đạo cũ, đi thăm пот 
các họ, giúp người ta dọn mình ăn mày các phép, cùng chịu khó 
làm cho kĩ càng các việc khác, chăng kì là việc gì, thày cả đã giao 
phó cho mình. 
Kẻ giảng cũng phải nhớ mình đã nên dân riêng Đức Chúa Lời, 
cho nên phải thật lòng bỏ các thói thế gian, nhất là về sự ăn mặc, 


thì phải dùng những đồ đơn sơ khiêm nhường, dùng mùi thâm 


60 


hay mùi trắng mà thôi. Уа lại ta сат kẻ giảng không được nuôi 


tóc hay là nuôi móng tay như thói người phần đời. 


-V- 
Về sự đi lại quen thuộc cùng người đàn bà, sự choi bòi bài bạc, 
sự rượu chẻ, sự buôn bán và sự làm thuôc, phép nhà Đức Chúa 


Lời và lề luật đắng bề trên răn dạy thế nào, thì phải giữ cho nhặt. 


- VL- 

Những thày kẻ giảng dạy bổn đạo mới, hay là làm việc gì khác ở 
nơi nào cách xa ау cả, hê đến ngày lễ cả, khi có thể đi được, 
thì phải về cùng thày cả coi sóc riêng mình cho được xem lễ 
ngày ấy. 

Có một điều rất đáng ước ao là kẻ giảng nhờ dịp về xem lễ thể 
ау mà dọn mình xưng tội chịu lễ; và cũng nhân dịp ау ау cả 
giảng riêng một bài уйп tắt dẫn cách làm việc kẻ giảng cho xứng, 


cùng diễn ra những sự khó xử khó xét kẻ giảng thường gặp nữa. 


-ҰП - 
Hằng năm phải gọi các kẻ giảng về cám phòng chung; mà những 
kẻ vì ngăn trở sự gì cần chăng đi cấm phòng chung được, thì 
ау са coi sóc phải liệu cho kẻ ấy hoặc cám phòng riêng một 


mình; hoặc mây người hội một nơi, mà сат phòng vuôi nhau và 


61 


có thày cả nào sẽ đứng đầu việc ấy. Ta hết lòng khuyên các kẻ 
giảng năng xưng tội chịu lễ, vì chưng sự ấy sẽ giúp lắm cho 
được làm các việc về đắng bậc mình cho hắn hoi: cũng vì một ý 
áy ta buộc hắn chẳng ai được giãn bỏ sự xưng tội quá tháng bao 


giò. 


- УШ - 
Các kẻ giảng phải chịu khảo cứ về lề luật đắng bè trên địa phận 


đã định, cùng về các điêu người đã chỉ. 


-IX- 
Ai ai cũng đã hiểu cho tỏ kẻ giảng các địa phận ta có tiếng 
tốt và ăn ở nết na đức hạnh là sự cần lắm. Vậy hoặc có kẻ 
giảng nào đã mắc điều lỗi nặng mà có chứng chắc, thì phải 
trình đắng Vítvồ để người sửa phạt kẻ ấy tùy sự lỗi nó hay 
là loại ra khỏi nhà Đức Chúa Lời cho hắn; mà khi đắng bề 
trên đã loại người nào ra làm vậy, dù về sau có dấu nó đã 
sửa mình lại cho thật, chớ có Һау cả пао dám nhận vào 
trong nhà Đức Chúa Lời khi chưa có phép đắng Vítvò ban 


тб ràng trước. 


62 


ĐOẠN THỨ IV 


УЁ NGƯỜI NHÀ ĐỨC CHÚA LỜI 


-1- 

1. Vậy từ khi mới mở đạo trong сас địa phận ta, bởi оп Chúa 
lòng lành soi sáng, thì đã lập nhà thày nhà Đức Chúa Lời, là sự 
Tòa thánh đã lấy làm đáng khen và bằng lòng lắm, mà ai пау đã 
hiểu biết rằng nhà thày nhà Đức Chúa Lời hãy còn đang có bây 
giờ, thì cần phải chăm chút chịu khó gìn giữ cho vững bên. Vì 
chưng bởi có nhà Đức Chúa Lời thì lo liệu cho có học trò trong 
nhà tràng, và có thày kẻ giảng trong địa phận; các thày cả khi 
chưa chịu chức, thì cũng là người nhà Đức Chúa Lời, mà trong 
thì buổi сат cách, có nhiều người nhà Đức Chúa Lời đã sinh 
ích lợi са thể cho Yghêrêgia Bắc Kì này, đoạn đã vui lòng lanh 
chai 40 máu mình ra vì Đức Chúa Jêsu. 

2. Nhân vì lẽ ấy, ta khuyên các thày cả trước mặt Đức Chúa Lời, 
năng phải giảng chung cùng năng phải nói truyện riêng, mà cắt 
nghĩa cho bôn đạo hiểu ơn đã gọi ai lên bậc ăn ở cách lọn lành hơn 
thật là ơn trọng dường nào; những kẻ làm cha mẹ hãy tin thật, khi 
con cái ước ao vào nhà Đức Chúa Lời, mà chắng để cho nó theo ý 
tốt lành sốt sắng Ấy, thì là sự trái lẽ và cha mẹ chắng sạch tội trước 


mặt Đức Chúa Lời đâu. 


63 


Hễ ai được ơn Đức Chúa Lời soi sáng bỏ mọi sự thế gian, mà 
thật lòng quyết chí làm tôi Đức Chúa Lời và cứu giúp linh hồn 
người ta, ấy là lên bậc cao trọng lắm; cho nên năng phải khen sự 


Đức Chúa Lời gọi làm vậy là sự tốt lành vinh hiên là dường nào. 


-II- 
Vì vậy cho được những ơn ích ta đang ước ao trông mong bởi sự 
lập nhà Đức Chúa Lời, thì phải có mẫu mực mà chọn và coi sóc 
dạy dỗ các chú bé trong nhà Đức Chúa Lời như sau này: 
1. Phải chọn những con trẻ từ 12, ít là từ 10 tuổi, mà cứ sự 
thường đừng chọn những kẻ đã quá 16 tuổi, là con trẻ có nết na 
và có trí khôn аё bảo dễ dạy, có lẽ mà trông sau này nó sẽ làm 
ích cho địa phận. 
2. Chớ nhận những đứa có tật gì phần xác hay là xấu mặt xấu 
tướng quá sự thường gặp mọi khi, hay là những đứa cha mẹ nó 
là người không được һап hoi. 
3. Các thày cả hãy có ý tứ cách riêng về sự nhận nuôi những 
đứa bôn đạo mới, nghĩa là những đứa đã đến tuổi khôn mới 
chịu phép rửa tội, hay là những đứa nhà con một; còn về 
những đứa con ngoại tình, thì không được nhận không được 
nuôi, khi chăng có phép riêng bề trên địa phận cho. 
4. Cho được thử biết các điều xứng đáng phần hồn phần xác như 


đã кё trên này, hễ đứa trẻ nào vào nhà thày, thì phải chờ đủ sáu 


64 


tháng tính từ ngày mới vào, đoạn mới được biên tên nó vào số 
người nhà Đức Chúa Lời; mà đứa nào đã thấy là người vô dụng, 
thì phải giao về 1а cha mẹ nó cho Кір, kéo nó đi đông dài nơi nọ 
nơi kia mà thiệt phần mình nó cùng làm б danh địa phận chăng. 
5. Ta cắm hắn thày cả chăng được lấy lẽ nào mà nhận đứa nào 
trước đã ở nhà xứ khác, rồi đã bỏ vì sự gì vì lẽ gì cũng vậy, phải 
có phép đắng bề trên mới được; mà có phải là người nhà thày địa 
phận khác, thì phải có phép bề trên địa phận ấy nữa mới đủ. 

6. Ta cũng cắm các thày cả chắng được nhận nuôi những đứa có 
họ hàng vuối mình, nhưng mà nếu nó xem ra thật xứng đáng vào 
nhà Đức Chúa Lời, thì phải liệu cho thày cả khác nuôi. 

7. Thoạt khi nhận lấy đứa nào vào ở trong nhà Đức Chúa Lời, 
thì phải tra ngay ai đã rửa tội cho nó và nó đã chịu phép Thêm 
sức cho mạnh đạo chưa, cùng những điều khác đã truyền trên 
này mà biên vào số riêng, rồi sau nếu nó có đi học nhà tràng 


thì phải trình lại các điêu ây vuôi bê trên nhà tràng. 


-IH - 
1. Những kẻ đã được nhận ở trong nhà Đức Chúa Lời, thoạt khi 
mới vảo thì sẽ học thuộc lòng phép nhà Đức Chúa Lời, mà sẽ ở 
trong nhà xứ mấy năm tập tành các điều về sự chung như phép 
nhà dạy và chịu khó học chữ nho, xem các sách đạo quen dùng, 


cứ giờ đã chỉ mà đọc kinh, ăn cơm chung vuôi nhau, và làm các 


65 


việc thường trong nhà. Chính thày cả phải chăm luyện tập các 
chú bé đã nói trước nảy, và cũng chỉ người kẻ giảng coi sóc 
chúng nó nữa. Thày cả năng phải giảng giải riêng cho các chú 
bé, cùng dạy bảo giữ phép tắc nghiêm trang trong nhà thờ, dạy 
cách đọc kinh bằng miệng bề ngoài và cách nguyện ngắm trong 
lòng: nhất là khuyên nó giục lòng kính mến rất thánh Đức Bà 
cho sốt sång. Thày cả cũng lại phải chỉ dẫn cho chúng nó tập 
tành về nhân đức khiêm nhường, vâng lời, về sự hãm mình bề 
trong bề ngoài, sự giữ lòng khó khăn, giữ miệng lưỡi, về nhân 
đức thương yêu anh em và các nhân đức khác. 

2. Người nhà thày phải siêng năng xưng tội chịu lễ, nhất là các 
ngày lễ trọng, mà không bao giờ được bỏ qua một tháng mà 
không xưng tội. 

Nơi nào có một thày cả mà thôi, thì điều này đáng ước ao, là 
thỉnh thoảng mời thày cả khác đến giải tội cho hết mọi người 
trong nhà mình; ít là phải nhờ dịp thày cả khác đến đấy, mà 
khuyên bảo người nhà đi xưng tội vuối người. 

Bởi vì sự ở nhưng phong lưu thường sinh ra nhiều sự dữ, cho 
nên thày cả phải chỉ giờ chỉ việc cho mọi người trong nhà làm 
cho thứ tự liên tiếp, để chăng có giây phút nào mà ma qui thấy 


người nhà ở nhưng. 


66 


3. Đang khi ăn cơm chung ở nhà cơm, thì phải đọc sách kẻo ra 
như ông thánh Aocutinh dạy, là miệng ăn một mình mà tai khát 
khao chẳng được nghe lời Đức Chúa Lời. 

4. Nơi giường, dù giờ ngủ hay giờ thức chăng kì, người nhà phải 
giữ phép tắc hắn hoi; chớ có làm thinh cho chúng nó nằm chung 
hai người hay nhiều người một giường bao giờ. 

5. Người nhà chẳng được đi dông đài ngoài cổng ngăn nhà xứ; 
chăng bao giờ được ra vào nhà người ta khi chẳng có phép thày 
cả, mà thày cả chớ hay ban phép ấy khi chẳng có lẽ cần. 

6. Khi người nhà đã được đủ ăn đủ mặc lẽ thì phải láy làm đủ, 
song le kẻo nó còn lo lắng về những sự ấy, thì thày cả phải ban 
của ăn áo mặc, và thuốc thang khi người nhà ốm đau, tùy sức 
mình và tùy đắng bậc người nhà. 

7. Hoặc có ai sai lỗi điều gì, thày cả chẳng nên theo cơn nóng 
cơn giận mà phạt nó, một phải ấy lòng nhân từ mà sửa phạt như 
cha thương sửa phạt con cái vậy; chính mình đừng có dám đập 
đánh cùng đừng vội loại ra khỏi nhà Đức Chúa Lời, trừ một kẻ 
mình đã dạy bảo sửa phạt nhiều lần mà thấy nó thật bất trị vô 
dụng chẳng trông nó sửa mình lại được thì mới nên loại ra. 
Trong việc nuôi người nhà Đức Chúa Lời thì thày cả chẳng nên 
tìm ích riêng mình, một phải tìm ích người nhà và ích chung địa 


phận mà chớ. 


67 


Có một điều trái nghịch đáng trách mọi đàng, là thỉnh thoảng có 
chú bé tốt nết ý tứ khá, thì thày cả chỉ bắt làm việc hầu hạ mình 
mãi, cho nên dù kẻ ấy ở trong nhà lâu năm mặc lòng, cũng chắng 
học được bao nhiêu, đến nỗi về sau nó vừa nhiều tuổi vừa kém 
chữ nghĩa, cho nên đến khi phải liệu, thì không còn có thê liệu 
cho nó đi học tràng được nữa. 

Các thày cả phải chăm chút coi sóc người nhà cho cần mẫn; 
chăng được để việc ấy mặc mình thày giáo đâu; chính người 
năng phải tra xem người nhà có được học hành và tập tành 


cho vừa phải, có giữ phép nhà cho cân thận hay chăng. 


ĐOẠN THỨ V 


VÈ CÁC NHÀ TRÀNG 


[г> 
Trong sắc “Ubi primum” Đức thánh Phapha Vento XIV truyền 
rằng: “Nơi nào chưa có nhà tràng thày Clêricô thì phải lập, nơi 
nào đã có rồi thì phải mở rộng thêm lên, mà đắng Víitvồ phải 
năng đi thăm và xem xét mỗi học trò tính nết cách ăn ở là làm 
sao, tấn tới về sự học hành là thể nào; lại phải chọn lây những 
người được đủ điều được từng trải việc thánh Yghêrêgia mà sai 


dạy dỗ tập їапһ học trò”. 


68 


Ơn Đức Chúa Lời thương các địa phận miền Bắc Kì này, địa 
phận nào cũng có ít là hai nhà tràng, cho nên ta muốn liệu cho 
những nhà tràng ấy càng nên thành nên lọn hơn cùng giữ một 
mực chung như nhau, thì đã lập ra những lề luật sau này : 

1. Các đắng Vitvồ phải có ý tứ cách riêng mà chọn thày cả 
missionariô nào giỏi giang đủ điều làm đầu coi sóc nhà 
tràng, để người có thể làm việc ấy cho chu tất phân miêng. 

2. Ở đâu dễ liệu được, thì phải tha hầu hết các việc ngoài cho 
thày cả dạy học trong nhà tràng, kẻo người phải để trí vào 
nhiều điều khác nhau, thì chắng có thể làm việc rất can hệ 
này cho cân thận kĩ càng chăng. (Thư Tòa thánh năm 1883.) 
3. Các nhà tràng phải chép một bài luật phép riêng và chỉ rõ 
ràng những điều phải học và những việc phải làm ; lại sẽ xin 
đẳng Vítvồ phê luật phép ấy (Công đồng Nhật Вап 1), mà các 
điều đã chép trong luật phép ấy, hễ điều gì khí hệ trọng một tí, 
thì các bề trên nhà tràng chẳng được đổi khi chưa trình đấng 
Vitvồ. 

Ta khuyên học trò tràng latinh năng dọn mình xưng tội chịu lễ, 
nhất là những ngày lễ trọng; lại ta buộc phải xưng tội ít là một 
tháng một lần. 

Còn về học trò nhà tràng lý đoán, nhất là những kẻ có chức 


thánh, phải dọn mình xưng tội một tuần lễ một lần. 


69 


4. Các kẻ học lý đoán sẽ phải chịu khảo hằng năm. Nếu có thể 
liệu được, thì chính đắng Vítvò hay là ông nào đắng Уйуд đã 
chỉ thay mình sẽ đứng đầu việc khảo ấy, mà khi khảo học trò 
thưa thể nào, thì phải biên vào giấy và giữ vuối số sách tự tích 


nhà tràng. 


-П- 

1. Về sự cho học trò đi học tràng latinh, thì phải chọn lấy thứ 
người đã ở nhà thày khí lâu, và cứ sự thường không quá 
mười tám tuôi, lại được đủ điều cần mà trông sau này kẻ ấy 
sẽ chịu chức thánh được. Sau nữa khi nó vào nhà tràng, thì ít 
là phải biết đọc và viết chữ latinh, cùng đã phải học đủ chữ 
annam, chữ nho mà xem các sách quen dùng cho trơn tru 
được. 

2. Những học trò tràng latinh, đừng kế sự học lẽ đạo và tiếng 
latinh là việc chính, lại sẽ học chữ nghĩa cách vật cho thành 
thuộc các điều căn nguyên có ích trong bậc mình. 

3. Cho học trò được rành tiếng latinh, viết cho có ý tứ và nhất là 
đọc cho phân biệt rõ ràng, thì một cố missionariô phải chuyên 
tập các điều ấy cho học trò ít là năm đầu hết nó mới vào nhà 
tràng, rồi cũng một сб ấy hằng năm sẽ tập và cho thi chung về sự 
đọc tiếng latinh; vì chưng cứ sự đã xem thấy xưa nay, người bản 


cuôc khó nói tiêng latinh cho thật vân сһас tiêng, và khi đã nói 


70 


được, thì khó giữ lâu; mà sự đọc tiếng latinh chắc tiếng làm vậy 
là sự rất cần cho được đọc kinh Officium và làm các phép 
Sacramen1ô. 

4. Chăng được sai học trò đi làm việc ở ngoài, và cũng không 
được đi lại vuối người ngoài, trừ khi có việc riêng và có phép bề 


trên nhà tràng mới được. 


-Ш - 

1. Học trò tràng lý đoán, thì sẽ chọn những người đã rõ có 
nhân đức vững vàng và có dấu thật Đức Chúa Lời gọi lên bậc 
thày cả. 

2. Hoặc có học trò nào trước khi vào nhà tràng chưa có dịp xem 
xét thử thách cho tường tận, thì nên liệu thể này, là trước khi 
truyền chức thánh, sẽ xem quãng nào tiện mà sai kẻ ấy đi làm 
việc về bậc kẻ giảng vuối thày cả khôn ngoan một ít lâu, mà thày 
cả ấy sẽ thử xem kẻ ấy cho chín chắn, rồi đến kì hẹn sẽ viết thư 
kín cho đẳng Уйуб và bề trên nhà tràng cứ sự thật thà rõ ràng 
(điều này buộc linh hồn người trước mặt Đức Chúa Lời), mà 
trình lại sự thể thày ấy về lòng đạo, về cách ăn nết ở, cách dạy 
dỗ người ta và làm việc Yghêrêgia Đức Chúa Lời là thể nào, 
nhất là có chăm chút việc cầu nguyện và có tấn tới về sự ấy 


chăng. 


71 


3. Trong nhà tràng học trò sẽ học lý đoán cả phần Dogmatica cả 
phần Moralis và cách chăn dạy con chiên những điều tóm tắt luật 
chung thánh Yghêrêgia và nhất là những sắc chỉ riêng về các địa 
phận lập giữa dân ngoại, cùng chữ đỏ dạy cách làm lễ Missa và 
các phép Sacramentô; vả lại sẽ ở nhà tràng cho đến khi đắng 
Vitvồ xét có đáng chịu chức và định truyền chức, hay là định 


liệu thể khác, tùy ý người, tùy các lẽ đã suy xét. 


ĐOẠN VI 


VÈ SỰ MỌI NGƯỜI TRONG NHÀ ĐỨC CHÚA LỜI PHÁI РЕ 
CHUNG VUOI NHAU 

1. Vốn mọi địa phận ta từ khi mới lập cho đến гду, thì đã quen 
để mọi của làm của chung (là sự đã sinh nhiều ơn ích lắm) theo 
điều công đồng thứ nhất Bắc kì đã định năm 1670 và Toà thánh 
đã châu phê năm 1673, nên ta rao lại và nhận lại điều ау, như 
nèn như cột trụ thói rất lành ấy. Vậy điều ấy là điều thứ 10 Công 
đồng ấy dạy rằng: “Cứ như thể thức đã giữ trong thánh 
Yghêrêgia đầu hết, mọi giống của cải và bông lộc cùng của 
người ta làm phúc, thì sẽ để chung làm một cho được nuôi các 
thợ thiêng liêng giúp việc thánh Yghêrêgia cùng các trẻ học 
trong nhà tràng địa phận và làm phúc cho kẻ khó khăn.” 

Lại về sự ấy ai ai cũng sẽ vui lòng nhớ lời Tòa áp việc giảng đạo 


đã dạy trong thư viết cho các đắng Уйу nước Ngô (18 Осі. 
72 


1873) mà rằng: “Chăng có lẽ hồ nghi được các đấng Vicariô 
apostolicô trong miền phương Đông đã lập mẫu mực lề lối riêng 
cho các thày cả thuộc về mình để mọi của chung mà nuôi nhau, 
thì các đẳng ấy thật là đã làm sự rất đáng khen và ai ai cũng phải 
khen mãi. Nhất là sự để mọi của chung làm vậy, thì đã lập cách 
rất tốt lành làm cho các thày giảng đạo miền Đàng Ngoài trong 
nước Annam giữ vuối nhau, là khi những đẳng Vítvô rất đạo đức 
đã dùng lề luật riêng gọi là nhà Đức Chúa Lời, hộ giúp các thày 
cả missionariô, nhất là các thày cả bản cuốc giữ khuôn phép mẫu 
mực cho vững vàng chắc chắn, đến nỗi trong các cơn phong ba 
cám cách rất nhiều và rất độc dù đã chịu, thì lòng can đảm bạo 
dạn các kẻ đã xưng đạo và chju tử vì đạo đã làm gương sáng 
láng cho đến rầy.” 

“ Vì vậy Tòa này hết lòng khuyên паі các đắng Vítvò chịu khó 
lập lề lối ăn ở cách ấy những nơi có thê tiện mà lập được.” 

Ta vịn lấy lời Tòa thánh ưng khen làm vậy thì định rằng: sự để 
mọi của chung các địa phận miền Bắc kì này quen giữ đã lâu 
đời, thì phải mọi đàng, mà hoặc đã chêm vào điều gì không nên 
không phải, thì phải sửa lại cho hắn, để các thày cả missionariô 
và các thày cả bản cuốc theo gương các đắng đã giảng đạo trước, 
thì đồng tâm vuối nhau mà giữ luật phép riêng mỗi địa phận đã 


ап định làm vậy. 


73 


2. Những người thuộc về nhà Đức Chúa Lời là các đẳng Уйуб, 
các thày cả missionariô, các thày са bản сибе, các kẻ có chức 
trong thánh Yghêrêgia, các kẻ giảng và các kẻ khác, dù ở bậc 
kém bậc dưới hết mặc lòng đã quyết chí vững vàng dâng mình 
cho Đức Chúa Lời và thật lòng vâng ý phục quyền đắng Vítvò. 
Ấy vậy ta lẫy lẽ rằng sự để mọi của chung nói trên này là luật 
Công đồng thứ nhất đã lập ra, Toà thánh đã châu phê; các 
đẳng bè trên các địa phận xưa nay đã nhắc lại nhiều lần cùng 
đã truyền phải giữ, lại mọi người đã quen giữ liên hơn hai 
trăm năm nay, lại cũng như lời giao ít là cách ngầm, một bên 
địa phận nhà chung, một bên các kẻ vào nhà Đức Chúa Lời đã 
bằng lòng nhận và buộc nhau; cho nên ta nhắc lại, mà hoặc có 
cần, thì ta lại truyền thắng cho mọi người, từ đắng Vítvồ cho 
đến kẻ rốt hết trong nhà Đức Chúa Lời cứ lề luật riêng trong 
địa phận mình mà để chung mọi thứ của cải sản vật chẳng kì 
mình đã được cách nào hay là ai đã dâng cho mình, dù có ý 
giúp địa phận hay là nhà thày, dù có ý lå công về việc đẳng 
bậc mình thì cũng vậy. Về địa phận, nhà chung, thì điều ấy 
buộc phải lo mọi sự cần cho các kẻ ở trong nhà Đức Chúa Lời 
tùy sức mình và tùy bậc mỗi một người. 

3. Người nào thuộc về nhà Đức Chúa Lời mà tiêu đùng của địa 
phận trái phép, tự tiêu về việc riêng mình hay là việc kẻ khác trái 


ý đẳng bề trên hay là quá số quá ngần người đã chỉ định, thì kẻ 


74 


áy chăng những là lỗi phép nhà Đức Chúa Lời, mà lại phạm tội 
nhẹ hay là nặng tùy của ấy nhẹ hay là nặng ngần nào, cứ mẫu 
mực các thày lý đoán dạy về sự con cái lấy của cha mẹ. 

Những của đã được bởi làm việc bản phận mình hay là của 
người ta dâng cúng có ý dưỡng nuôi người nhà Đức Chúa Lời, 
thì phải Кё là thật của thuộc về địa phận cả. 

Bởi đấy cho nên, ví bằng có Шау cả nào nghĩ rằng mình làm chủ 
các của ấy hay là ăn ở như thể mình làm chủ thật và được phép 
tiêu dùng và làm hư của ấy mặc ý mình mà chẳng có tội, thì kẻ 
áy liều mình lầm lỡ cả thể. 

Vì vậy các Шау cả hằng phải nhớ rằng đắng Vítvồ vốn có toàn 
quyền mà đòi các thày cả phải trình số lại cùng người cho ngay 
thật về các của cải đã được; mà hoặc mình có phần của dư dật, 
thì đắng Vítvồ cũng được lấy và chỉ tiêu về sự cần địa phận. 

4. Các của cha mẹ đã để lại (khi mình đã vào hay là chưa vào 
nhà Đức Chúa Lời cũng vậy) và những của khác mình đã được 
trước khi vào nhà thày, chăng kì đã được cách nào, thì mình 
được phép giữ và làm chủ những của ấy, nhưng mà phải cứ lề 
luật riêng mỗi địa phận đã lập hay là sẽ lập sau này, về sự coi 
sóc và tiêu dùng của ấy. 

5. Mọi người thuộc về nhà Đức Chúa Lời, dù đẳng nào bậc nào 
mặc lòng, thì phải hết lòng giữ luật phép riêng đã chỉ cho mình 


và ra sức làm các việc bậc mình cho nên. 


75 


Ai nấy cũng phải suy rằng: địa phận đã tốn công tốn của nhiều 
lắm cho được dạy dỗ nuôi nâng mình từ ngày mới nhận cho đến 
bây giờ, mà vẫn còn sẵn lòng lo liệu thể ấy sau này mọi sự cần 
cho hết mọi người, lúc khỏe lúc ốm, khi còn đang thì và khi đã 
đến tuổi già nữa. 

Vậy ai nấy nhớ đến những sự ấy, thì phải bằng lòng ở аё dặt tiết 
kiệm, tìm ích chung hơn là ích riêng mình, và chịu khó vừa sức 
mình cho được lả nghĩa địa phận cùng đỡ đần những gánh rất 


nặng địa phận phải chịu. 


ĐOẠN УП 


VÈ CÁC NGƯỜI NHÀ DÒNG NAM VÀ NHÀ DÒNG NỌ 


-1- 

Ngày табпр một tháng September năm 1881 Toà áp việc giảng 
đạo đã định những điều sau này : 

1. “Khi Tòa áp việc giảng đạo giao phó địa phận nào cho một 
hội một dòng, hội ấy dòng ấy buộc mình sẽ sai đủ thày cả trong 
địa phận ау, phần thì cho được coi sóc các bốn đạo cũ, phần thì 
cho được giảng đạo cho kẻ ngoại; mà khi nhà dòng định sai thày 
cả nào làm vậy, phải trình vuối đắng Vicariô apostolicô địa phận 


đê người xét thày cả ây có được đủ điêu vê đâng bậc mình, thì 


76 


người nhận lẫy cùng ban các phép cần cho kẻ ấy coi sóc bổn 
đạo. 

Còn về sự rút việc lại không cho thày cả dòng làm nữa, thì 
phải cứ sắc “Firmandis” Đức thánh Phapha Ventô XIV đã lập. 
2. Những thày cả missionariô đã КҺап dòng, thì về sự giữ các lời 
khấn và luật phép riêng dòng mình chỉ thuộc về quyền bề trên 
trong dòng. 

3. Còn về sự coi sóc bôn đạo và sự làm các phép Sacramentô 
cùng các điều khác luật chung thánh Yghêrêgia đã Кё rõ ràng, thì 
các thày cả ấy phải tùy quyền một đắng Vítvồ mà thôi. 

4. Bởi đấy cho nên các thày cả giảng đạo, thì có hai bề trên mình 
phải vâng lời chịu lụy, một là bề trên địa phận, hai là bề trên 
riêng trong dòng; mà hoặc có lần nào hai đẳng ấy khác ý bất hợp 
với nhau, thì phải cứ bè trên địa phận, vì vâng lời Tòa thánh là 
quyên trên hết. 

5. Các thày cả quan triều và các thày kẻ giảng thì thuộc về quyền 
đắng Víitvô; lại đấng Víitvồ cũng được quyền khám mọi sự về 
các tràng học mở lòng thày cả dòng đã lập trong xứ mình, như 
các tràng thày cả quan triều đã lập chăng kém chút nào. 

6. Các của chìm của nổi cùng các bông lộc hoa lợi bởi của ấy mà 
ra và những tiền của người ta làm phúc có ý giúp địa phận, thì 
luật phép buộc các thày dòng cũng phải trình số lại vuối đắng 


Vítvô như các thày cả quan triêu vậy. 


77 


7. Còn các điều khác đã dạy trong sắc “Romanos Pontifices” 
ngày mông 8 tháng Maiô 1881, dù chăng nhắc lại đây mặc lòng, 
thì Tòa thánh cũng có ý buộc phải giữ hết thay thảy. 

8. Dẫu vậy khi đắng Уйуд xét sự chung địa phận và cứ cách 
khôn ngoan cho được giữ quyền mình cho toàn, người có muốn 
nhờ bề trên dòng giúp trong lời bàn soạn và trong việc làm, thì 
chăng ngăn trở gì; lại những phép đắng Víitvồ đã xét trước mặt 
Đức Chúa Lời nên thông cho bề trên ấy, thì người cũng được 
thông cho. 

Thư này làm tại Rôma, Tòa áp việc giảng đạo đường, Ngày 1 


Septembrê 1881.” 


-II- 

Về phần các nhà dòng nam dòng nữ khác ở phương Tây đã sang 
bên này, nhất là những dòng đã lập có ý chuyên việc dạy dỗ trẻ 
con và coi sóc nhà thương cùng nuôi trẻ tiểu nhi thì tòa Công 
đồng chỉ dẫn những điều sau này: 

1. Có điều đáng ước ao, là nếu có thê giữ được thì những địa 
phận ta đừng gọi đừng rước người thuộc về nhiều dòng khác 
nhau, khi các dòng ау đã chủ một у một việc như nhau; thà rằng 
gọi cũng một dòng trong các địa phận mà thôi, phần thì cho bớt 
phí tốn, phần thì cho dễ giữ sự hòa thuận và dễ làm việc phúc 


đức hơn. 


78 


2. Нё nơi nào đã có nhà dòng thê ấy thì phải có bè trên riêng và 
buộc mọi người trong dòng phải vâng lời người cứ các điều đã 
khẩn và cứ các lề luật riêng trong dòng mình; chẳng ai được đòi 
các kẻ ấy làm sự trái luật phép nhà dòng sốt. 

Lại có luật chung thánh Yghêrêgia ban quyền cho các đắng 
Vitvồ cùng buộc người phải coi sóc nhà dòng, thì ai nấy phải 
vâng giữ những luật ấy nữa. 

3. Phép buộc các Шау cả тіѕѕіопагіб phải ra sức lo liệu đủ mọi 
sự cần cho các dòng ấy có thê làm được các việc đã giao phó cho 
mình. Phải giữ lề luật về thày cả giải tội thường lề và thày cả 
giải tội khác thường. Lại có thể liệu được ngần nào thì phải lấy 
sự giảng giải lời Đức Chúa Lời làm của nuôi các người nhà dòng 
về phần linh hồn. 

4. Trừ một khi có lẽ cần thì các thày cả missionariô và các thày 
са bản сибе chẳng nên ăn cơm trong nhà chị em dòng nữ bao 
giờ. 

5. Về sự đi lại vuối chị em nhà dòng nhà mụ tây nam thì các 
сб các cụ phải giữ cho nhặt những điều Công đồng Tứ Xuyên 
đã truyền xưa, kẻo kẻ ngoại và kẻ có đạo nghi sự trái cho 


mình. 


-HI - 


79 


Trong các địa phận miền Bắc Kì này có hai thứ dòng nữ 
người bản сибе các đắng đã lập hầu như từ khi mới giảng 
đạo, một là dòng Chị em mến câu rút, hai là dòng Ba ông 
thánh Duminhgô, thì phải chuyên cần chịu khó cho hai dòng 
áy được bền đỗ, được mở rộng thêm và được tấn tới mọi 
đàng. 

Các chị em ở chung vuối nhau từng nhà mụ, mà dù chẳng 
khấn mặc lòng, thì cũng giữ ba điều cần nhất trong dòng, là 
nhân dức vâng lời, nhân dức khó khăn và nhân đức sạch sẽ. 
Hai dòng ấy đã có lề luật mẫu mực riêng đã chỉ cho mình 
phải cứ; lại mình ở xứ nào thì thuộc về quyền thày cả coi sóc 
xứ ấy như bôn đạo thường nhận vậy. Tòa công đồng chăng 
có ý đôi sự gì về các điều căn nguyên luật phép hai dòng ấy, 
song vì muốn dẫn một mực chung cho cả hai dòng theo một 
lối như nhau, thì đã định những điều như sau này: 

1. Về sự nhà dòng nhà mụ, cứ sự thường thì không được nhận 
người nào chưa đến mười lăm tuổi hay là người đã quá ba mươi 
tuổi; những người đã có chồng, dù chồng mình đã tha phép rõ 
ràng, thì chăng được nhận vào; về phần người góa chồng hay là 
người bốn đạo mới cũng không được nhận, trừ một khi đắng 
Vítvò ban phép tỏ tường. 

2. Trước khi nhận những kẻ xin vào nhà ту, thì phải tra cho kĩ 


tính nêt cách ăn ở, sức khỏe phân xác, tài năng là thê nào, lại có 


80 


dáu Đức Chúa Lời gọi thật hay chăng. Nhận vào trong nhà rồi 
phải thử cho ý tứ một năm hay là hai năm đã, rồi mới được biên 
tên vào số nhà mụ. 

Về việc thử làm vậy phải chọn lấy một người trong các chị em ở 
nhà đã lâu hơn và có phần khôn ngoan đạo đức hơn, йё người ấy 
xem sóc kẻ mới vào và dạy dỗ tập tành chắng những là về những 
việc ngoài phải làm, mà lại về những việc lành phúc đức xứng 
đáng bậc mình. Bao giờ đã thử xong thì các chị em sẽ bỏ thẻ 
cách kín, mà có được quá nửa phần chị em thuận nhận và có lời 
ау cả тіѕѕіопагіб ưng nữa, thì mới được nhận vào số chị em. 
Việc bầu bà mụ theo phép nhà thì cũng cần phải có quá nửa phần 
chị em thuận bầu và thày cả missionariô ưng cho mới thành. 

3. Trong nhà có sức nuôi bao nhiêu và có thể lo đủ mọi sự cần 
cho bao nhiêu người, thì hãy nhận nuôi bấy nhiêu mà thôi, đừng 
nhận nhiều người quá, kéo chị em phải đi đông dài kiếm ăn mà 
mắc phải sự cheo leo nhiều đàng. Và khi có loại người nào ra 
khỏi nhà mų, thì phải có phép thày cả missionariô mới được. 

4. Các chị em trong nhà mụ nhà dòng sẽ giữ mọi sự chung và sẽ 
để mọi của làm của chung cứ như phép riêng nhà mụ nhà dòng 
dạy, song phải nhớ rằng mỗi một nhà đứng riêng cùng làm chủ 
các của thuộc về nhà ấy, chẳng có việc gì chung vuối nhà khác, 


trừ một sự cầu nguyện cho chị em đã qua đời. Dù thế mặc lòng, 


81 


có một điều đáng ước ao, là nếu có nhà mụ nào vất vả nghèo 
túng quá, thì các nhà khác chịu khó đỡ đần phù giúp. 

5. Ta khuyên các chị em năng dọn mình xưng tội; vả lại sẽ lây 
mỗi tháng một ngày cho được lo việc cắm phòng riêng và năm 
nào cũng sẽ cắm phòng chung. 

6. Chị em phải học phải tập xem sách chữ nôm annam và chữ 
nôm latinh, song không được tập vuối người nam, dù là người 
nhà ау có nhiều tuổi mặc lòng cũng không được; bà ши sẽ cắt 
một người chị em nào biết xem những sách ấy йё mà dạy chị em 
bạn. 

7. Không ai được vào trong nhà mụ khi chẳng có việc cần và 
chẳng có phép thày cả missionariô. Cũng một lẽ ấy chính thày 
cả missionariô và các Шау cả khác đừng удо khi không có 
việc. Gần cổng ngăn phải có một nơi trống trải mà chịu khách; 
song chị em phải giữ không ai được ra thăm khách một mình; 
bà ту phải cắt một người bạn ra vuối mới nên. 

8. Chẳng bao giờ Шау cả hay là người nhà Đức Chúa Lời 
được phép ăn cơm trong nhà mụ sốt. Lại phải có phép riêng 
đắng Víitvô thì mới được làm lễ trong nhà nguyện nhà ти. 

9. Có lẽ mà ước ao cho các đắng Vítvồ chỉ một cố missionariô 
khôn ngoan đạo đức xem sóc riêng các nhà ту tùy quyền và tùy 


mẫu mực đẳng Vítvò sẽ chỉ dẫn cho, mà tòa công đồng nghĩ răng 


lưng 
А А 


có liệu thê ау, thì sinh nhiêu ơn ích cho các người nhà ту tân tới 


82 


đi đàng nhân đức dần dần, được đủ điều mà làm những việc đã 
có ý liệu khi lập nhà dòng nhà mụ: thí dụ dạy dỗ trẻ con v.v. 

10. Tòa Công đồng chăng muốn đổi sự gì trong cách chị em 
ăn mặc, một dạy phải mặc áo mùi thâm hay là mùi nâu khiêm 
nhường đơn sơ chẳng pha sự gì điệu dáng phần đời. 

11. Chăng ai được ra khỏi nhà mų khi chăng có lẽ phải và chẳng có 
phép bà mụ cho từng lần; vả lại bà mụ phải cắt một người chị em 
khác đi vuối, mà dù lúc đi đàng, dù khi đến nơi nào, thì không được 
lìa bỏ người bạn ау sốt. Нё ai ra khỏi nhà thì bà ту sẽ hẹn, sẽ chỉ 
giờ nào mình phải về. 

Đến tối chăng ai được ra khỏi nhà mụ nữa, dù muốn đi đọc kinh 
vuối bổn đạo trong nhà thờ, dù muốn đi xưng tội cũng vậy; trừ 
khi trong nhà thờ có làm lễ phép riêng, thí dụ chầu Mình thánh, 
thì mới được phép ra, song những ngày ấy các chị em phải ra và 
phải về vuối nhau làm một. 

Thày cả sẽ chỉ một nơi riêng trong nhà thờ cho chị em nhà 
mụ. 

12. Cho khỏi chia trí nhiều đàng và cho khỏi nhiều sự rầy rà khó 
lòng, có điều này đáng ước ao, là chị em thôi đừng cấy lấy ruộng 
nương, nhất là những ruộng xa nhà mụ, song ta còn làm thinh cho 
chị em làm lấy những ruộng không cách xa nhà mụ hơn một giờ 


đồng hồ, miễn là không trọ ngoài nhà ти ban đêm, dù vì lẽ nào lẽ 


83 


nào cũng vậy. Ví bằng có ruộng khác xa hơn thì phải phát canh cho 
bốn đạo. 

Ta khuyên chị em hãy tập làm những việc xứng hợp đắng 
bậc mình hơn, thí dụ: đan phên, đan chiếu, dệt vải, chăn tằm, 
bắt tràng hạt, may áo Đức Bà hay là làm những đồ quen dùng 
trong nhà thờ; làm bấy nhiêu việc ấy thì cũng đủ mà nuôi 
mình, nhất là khi các đắng giữ việc trong các địa phận có ý 
mua ở nơi nhà mụ (cứ giá chợ) cả vải phát cho người nhà 
thày nhà tràng, cả chiếu phên cùng những đồ khác như vậy. 
13. Mỗi năm bà mụ phải làm số tiêu số được trong nhà mình 
cùng nhờ сб hay là cụ coi sóc nhà mình gửi nộp đắng Víitvồ. 
14. Khi có thê liệu được thì sẽ giao cho chị em nhà mụ nhận việc 
coi sóc nhà tiêu nhi và nhà thương đã mở cho người bản cuốc, 
cùng việc dạy kinh bôn cho trẻ nữ và cho người đàn bà; song le 
có khi nào sai ai ra ngoài dạy kinh bôn ở nơi bôn đạo mới hay là 
bôn đạo cũ chăng kì, thì phải chọn những chị em đã có tuổi, và 
phải sai ít là hai người đi vuối nhau, rồi tuần lễ nào đến ngày lễ 
cả những kẻ ấy phải về nhà mụ, phần thì cho được xem lễ và 
xưng tội chịu lễ, phần thì cho được trình lại các việc vuối bà mụ. 
Hoặc nhà mụ xa lắm thì phải đến nơi thày cả bản xứ làm lễ. 

Về chị em sai đi tìm và rửa tội trẻ ngoại đạo rình sinh thì, phải 
cắt người đã đến bốn mươi tuổi trở lên và là người chắc chắn, đã 


tập các nhân đức lâu năm. 


84 


Khi chị em ở ngoài nhà mụ ít lâu thì buộc phải chịu khó giữ 


các điều trong phép nhà ти có thê giữ được tùy nơi tùy thì. 


PHÀN THỨ II 
УЁ CÁC SẢN VẬT 


ĐOẠN RIÊNG 


VÈ CỦA CẢI THUỘC VÈ THÁNH YGHÊRÊGIA CŨNG GỌI 
LÀ CỦA ĐẠO 


ĐIÊỀU THÚ І 


VÈ SỰ СІС СОА THÁNH YGHÊRÊGIA 


-1- 
Các của cải phải кё là của thánh Y ghêrêgia của nhà đạo, dù chăng 
những là của thuộc về địa phận, về nhà chung, và các của thuộc về 
các nhà thờ họ đạo; mà lại các của cải thuộc về nhà mụ cùng các 
của đã cúng tiến về việc lành nào, thí dụ tiền nong bôn đạo dâng 


vào nhà thờ vào đền thánh cũng phải nhận vào số ấy nữa. (Thư Tòa 


85 


Thánh gửi cho Vicar. Apost. địa phận Nam Đàng Ngoài Maiô 
1872). 

Cứ luật thánh, việc coi sóc gìn giữ các của ấy chăng kì là của nổi 
chuyên đi nơi nọ nơi kia được, hay là của chìm không chuyên đi 
chuyên lại được, thì đã giao phó cho đắng Vicariô Apostolicô cả, 
mà phép buộc người lo liệu mọi sự ау về của ау cho сап thận, và 


đến kì đã chỉ người phải làm số trình Tòa áp việc giảng đạo. 


- f2 
Nhân vì lẽ ấy Tòa áp việc giảng đạo đã truyền (18 Осі.1883) mà 
rằng: trong mỗi địa phận phải lập một hội coi sóc các của cải sản 
vật; còn ở đâu đã lập rồi thì phải giữ vững bền, mà đắng Vítvồ 
phải dùng hội ấy, phần thì cho được xê xếp mọi sự về của nhà 
đạo, phần thì cho được xem sóc những người giữ của các họ đạo 
và soạn lại số tất niên các thày cả phải nộp cho bề trên hàng 
năm. — Về phần các thày nhà dòng, thì sẽ cứ sắc Romanos 


Pontifices. 


-HI- 
Song le các họ đạo cũng có của chung khác, hoặc của női hoặc 
của chìm, đã đóng góp tiền mà tậu tành, hay là mua sắm được 
cách khác, mà bốn đạo quen dùng tiền của ау về việc nọ việc 


kia như trong dip ăn uông chung vuôi nhau quanh năm, và cho 


86 


được sửa biện cơm nước cho thày cả và kẻ giảng những khi ở 
trong họ ấy hay là khi đến thăm; cũng có lần tiêu dùng của ấy 
mà chi biện các việc hàng xứ hội những lễ trọng trong họ 
mình, hay là đóng góp vuối hàng xứ khi mừng lễ trọng v.v. 
Vậy ta luận rằng: các của ấy không Кё được cùng không nhận 
được là của thánh Yghêrêgia của nhà đạo cho đến khi đã ấn 
định rõ ràng về việc thờ phượng, hay là đã dâng thật sự cho 
nhà thờ họ hay là cho địa phận. Cho nên bao lâu chưa có chỉ 
về những ý ấy cho hắn cho dứt khoát, thì các của ấy phải кё là 
của thường là của riêng các họ bấy lâu, mà bôn đạo muốn 
dùng tiêu về việc gì mặc ý; nhưng mà phải lo tránh cho khỏi 
lỗi phép công bằng cách nào, và phải ra sức noi giữ mọi đàng 
như ý kẻ đã dâng của ấy hay là đã góp làm của công có ý để 
tiêu riêng việc gì mới được. 

Lại cho được phân biệt rành rọt các nó khỏi lẫn lộn sau này, thì 
ta truyền cho thày cả phải hội quan viên đàn anh họ đạo và soạn 
lại cùng phân biệt cho rành rọt các của thường thê ấy, không để 
lẫn lộn làm một vuối các của thuộc về thánh Y ghêrêg1a, thuộc về 
nhà đạo; lại từ rầy mà đi những của thánh Yghêrêgia phải để 
tách bạch riêng ra một đàng mãi. Ví bằng lúc soạn các số làm 
vậy, có gặp sự gì khó xét hay là hồ nghi không phân biệt cho rõ 
của nọ của kia có phải thật là của nhà đạo hay là chăng, thì phải 


lĩnh ý đắng bề trên, rồi mới được phân định cho hắn. 


87 


-IV- 

Cũng có một điều đáng ước ao trông lắm, là trong mỗi xứ và mỗi họ 
đạo lập một hội giống như hội bên tây quen lập cho được giữ của 
nhà thờ tùy tòng thày cả bản xứ; vì chưng thày cả phải đứng đầu 
quản sóc trong hội ấy; lại cũng buộc người phải trình mọi sự vuối bề 
trên. Còn việc hội ấy phải lo là săn sóc giữ gìn các của cải thuộc về 
thánh Yghêrêgia, thuộc về nhà đạo, nghĩa là nhà thờ và nhà phòng, 
vườn thánh và đạo điền cùng những ruộng khác (hoặc trong họ có) 
đã chỉ định lấy hoa lợi tiêu dùng về sự sửa sang chữa lại nhà thờ. 

Ví bằng có khế tự, có tờ bồi người ta dâng cúng hay là giấy 
má gì khác thể ấy, thì phải để ở nơi chắc chắn mà cứ phép 
phải để ở nơi đầng Vítvồ gìn giữ cho được cất dịp сб bán hay 
là đổi chác của ấy trái phép công bằng, trái lề luật thánh 
Yghêrêg1a và cho được bãi triệt các thói tệ tục khác thê ау 


пиа. 


-У- 
Bởi vì các đắng Уйуб phải hết sức lo lắng gìn giữ của cải 
sản vật thuộc về thánh Yghêrêgia, thì của gì đang giữ bây 
giờ, người phải liệu cách chắc chắn mà di lại cho các đẳng 
khác thế vị người sau này, hay là di lỗi cho địa phận khi có 


thể lỗi được. Phép buộc nhặt đắng Vítvò thoat khi mới nhận 


88 


việc coi sóc địa phận, thì người phải lo việc ау và chiếu luật 
làm chúc thư hay là giấy khác, tùy nơi tùy thì, tùy lề luật nhà 
nước, cân nhắc đàng nào tiện hơn, mà phải viết hai bản, một 
bản thì người sẽ giữ và một bản thì sẽ để làm một vuối số 
sách tự tích địa phận. 
- VỊ- 

Các điều đã truyền về sự làm chúc thư thì chẳng những các 
đẳng Vítvồ phải giữ, mà lại các thày cả missionariô cũng phải 
giữ như làm vậy; còn về các thày cả bản cuốc phải cứ lối đắng 
Vitvồ chỉ dẫn, tùy thời thế, tùy khi có lẽ này lẽ khác mà người 
dẫn bảo thế nào thì phải vâng theo như vậy; lại phải ở khôn 
ngoan lo phòng cho khỏi các sự khó lòng về của nhà đạo mình 


сої sóc, chăng kì đã giao phó của ây cho mình cách nào. 


-ҰП - 
Hoặc có ai khi yếu nặng gần chết hay là khi còn mạnh khỏe 
dâng cúng hay là di lối của chìm nào về nhà thờ về nhà xứ, 
hay là về việc lành khác, thì các cố các cụ không được nhận 
của ấy khi chưa có lĩnh ý bè trên, chốc ấy phải trình người 
cho kíp, аё người dẫn bảo kiểu cách liệu mọi sự trước sau 
cho phải phép và cho chắc việc. Các giấy má tờ bồi về của 
Ấy, hoặc văn tự bán, hoặc tờ dâng, thì phải làm cần thận lắm, 


mà nêu của ây có buộc phải gánh việc gì thì phải kê cho phân 


89 


minh rành гоё; đoạn chính bản tờ ау sẽ nộp nơi bê trên cho 


khỏi quên sót và cho khỏi các sự sai phép về sau. 


- УШ - 

Ta cấm chỉ dù các cố, dù các cụ và người nhà Đức Chúa Lời, 
không ai được đứng tên trong văn tự tậu mua đất cát cửa nhà, 
hay là của chìm khác làm của riêng mình khi đẳng bề trên chưa 
ban phép tỏ tường, và khi mình không có ý để của ấy giúp địa 
phận hay là nhà thờ, nhà tràng nảo, hay là việc chung khác làm 
vậy. 

Nếu có kẻ nào đã trót tậu rồi, thì buộc kẻ ấy làm tờ cứ lối cứ 
phép mà khai rằng: những của ấy là của địa phận của nhà chung 
hết; dù mà đã lấy nguyên tiền riêng mình mà tậu của ấy mặc 
lòng, cũng buộc phải giữ các điều đã truyền trên này. Còn kẻ 
nào đắng Bề trên đã ban phép cho mình tậu ruộng đất nào hay 
là xưng mình trước mặt nhà nước là chủ của nổi của chuyên đi 
được, hay là của chìm của không chuyên đi được, thuộc về địa 
phận, thuộc về nhà chung, thì cũng buộc kẻ ау làm tờ khai 
rằng: những của ấy không phải là của riêng mình, mình chỉ 
đứng tên chủ của mà thôi, song thật sự là của địa phận, của 
nhà chung, cho nên dù chính mình bây giờ, dù kẻ nối gia 
nghiệp thay mình sau này, không có phép đòi hay là tranh của 


йу cách nào sốt, bèn là hë lúc nào đẳng Vítvô chỉ truyền thì 


90 


buộc chính mình hay là kẻ lo liệu thay mình phải chiếu luật 
mà giao hoàn quyền làm chúa của ấy cho địa phận, lại phải cứ 
chính tên địa phận, hay là tên người nào khác đắng Уйуб đã 
chỉ mà viết vào tờ giao lại. Hoặc vì lẽ nào cần lắm đã phải cho 
người ở đời đứng tên tậu hay là nhận của ấy bề ngoài, thì cũng 
buộc kẻ ấy làm tờ kí kết chắc chắn mà khai rõ ràng những của 
sản vật ау không thuộc về mình, một thuộc về địa phận về nhà 
chung mà thôi. 
-IX- 

Ví dù сб nào hay là cụ nào đã xuất tiền riêng phụ thêm lo liệu sự 
gì, hoặc là về chính điền địa, hoặc là về sự bồi phụ các của chìm 
thể ấy hay là seo sửa cách nào nơi nhà xứ mình ở, hễ đã làm 
xong, thì phần phụ thêm ấy liền lở nên của địa phận, của nhà 
chung ngay; mà khi mình phải đổi đi nơi khác, thì dù lấy lẽ nào 
cũng không được đòi lại, hay là đem đi các của mình đã sắm sửa 
làm vậy. Cũng một lẽ ấy ví bằng đã sắm thêm đồ thờ, đồ trang 
hoàng trong nhà thờ, thí dụ tượng đá, tượng gỗ, bộ ảnh đàng câu 
rút, những bức tranh đại, giếng rửa tội, tòa giải tội, ghế quì, ghế 
ngồi cho bôn đạo dùng, tuy rằng các đồ ấy không vào hạng của 
chìm không chuyên đi được mặc lòng, song le bởi sự đã quen 
dùng đã quen xem thấy ở đây, các đồ ấy ra như đã thuộc về nhà 
thờ rồi, cho nên phải Кё như là của không chuyên đi được, và khi 


đã dâng cho một lần xong hắn thì thôi không được lấy lại nữa. 


91 


Vì nếu có đưa đi nơi khác chẳng những là sự nghịch phép tắc 
chung, mà lại hay mở аір cho bổn đạo vấp phạm. (Công đồng 


Nhật Bản thứ 1, điều 7. 9.) 


-Х- 
Nơi các nhà xứ phải làm một số kê rành rọt các ruộng nương 
vườn đất, các của cải và đồ lễ thuộc về nhà xứ ấy; mà khi thày cả 
phải đôi đi xứ khác thì không được đem các của ấy theo, song le 
buộc người để lại ở nhà ấy cả cho ông nối việc sau được dùng: 
lại chính số của ấy gọi là bàn giao khi đã kí kết cứ phép cũng 


phải đê cho ông sau nữa. 


-ХІ- 

Không ai được bán hay là đôi hay là có йо của chìm của nỗi nào 
đáng giá to tiền, khi đắng Vicariô apostolicô chưa ưng thuận và 
Tòa thánh chưa ban phép; cũng không được tiêu dùng của ấy về 


việc khác thường quá mực bề trên đã điều định trong địa phận. 


-XII - 
Sau nữa không ai được tự tiện mà làm nhà tân tạo, chữa đôi 
nhà cũ hay là xê dịch chỗ khác; cũng không được mở mang 
thô cư thổ trach ruộng nương vườn được rộng hơn, dù có 


lây hoa lợi của hàng xứ mà làm, hay là người bôn đạo nào 


92 


đã xin chịu các phí tốn mặc lòng cũng vậy. Về bấy nhiêu 
việc ấy, cần phải có phép bề trên, mà khi người đã ban phép 


rôi, thì phải làm mọi sự theo kiêu cách người đã truyền. 


- XI] - 
Ta сат nhặt các thày cả bản cuốc và các người nhà thày, khi 
đẳng Vítvồ chưa ban phép tỏ tường, thì không được nhận của gì 


người ta có ý giao phó cho mình giữ. 


- XIV - 
Ta lại cắm không được vay hay là giật tạm, hoặc cho mình 
tiêu, hoặc cho kẻ khác tiêu cũng vậy, như tiền nong lúa thóc 
hay là của khác cho đáng Кё là nợ to, khi chưa có phép đắng 
Vitvồ; vì chưng nếu không xin phép trước, mà chẳng may về 
sau kẻ đã lấy của ấy không muốn giả hay là không thể giả 
được, thì chẳng có lẽ nào mà buộc địa phận buộc nhà chung 


phải giả nợ thay. 


у 
Sau hết ta cắm các thứ người đã nói trên này, khi chưa có phép bề 
trên ban cho, thì không được cho người ta dù kẻ có đạo dù kẻ ngoại 
đạo vay tiền nong lúa thóc hay là của khác chắng kì. Nếu có ai đã 


cho vay, mà không có phép ấy, rồi của đã vay mắt đi, thì buộc mình 


93 


phải đền cho nhà chung, cho địa phận. Còn về kẻ thật khó khăn, thì 
phải giúp đỡ kẻ ấy tùy sức mình, song đừng cho vay, một làm phúc 


mà thôi. 


ĐÐIÈU THỨ II 


VÈ SỰ COI SÓC VÀ TIÊU DÙNG СОА THÁNH YGHÊRÊGIA 
СОА NHÀ ĐẠO 


-1- 

Tòa áp việc giảng đạo đã làm thư (19 Maiô 1893) dạy rằng: “ý 
Tòa này muốn cho các đẳng Vitvô chịu khó “để dành tùy tiện một 
khi một ít tiền làm vốn sẵn mà lo phòng về sau khi địa phận tấn 
tới mở thêm hay là khi phải sự gì chất ngại xao xác chăng. 

“Còn về cách lập vốn ấy là việc các đắng Vítvồ sẽ thương lượng 
thể thức trong địa phận mình, mà xê xếp cách nào xem ra tiện hơn 
tùy nghĩ; song le Tòa này xét có lẽ riêng mà khuyên dùng cách này, 
là khi có dip liệu tậu ruộng nương đất cát có thé cày cấy sinh ích lợi 
cho địa phận, hay là phát canh cho kẻ có đạo cấy chia rễ hay là 
đóng thuế tùy nghi.” 


-П - 


94 


Các thày cả chính xứ được phép lấy vào của nhà xứ, vào tiền lễ 
mò tiền lễ bàn thờ và của bốn đạo làm phúc cho được nuôi mình 
và các thày cả khác cùng người nhà thày đang ở xứ ấy vuối mình 
cho xứng đáng vừa phải, lại cho được lo liệu những sự cần khác 


thường phải lo trong nhà xứ và làm phúc cho kẻ khó khăn nữa. 


-Ш - 
Các сб các cụ phải chăm chút coi sóc các của nhà đạo đã ủy phó 
cho mình, chăng kì là của chung địa phận hay là của riêng các 
nhà thờ, các nhà xứ hay là đền thánh cũng vậy, mà phải lo mọi 
sự cho chắc chắn kĩ càng kẻo tại mình sơ suất thị thường mà có 
sự gì sinh thiệt hại hay là hư mắt cách nào chăng: lại cũng phải 
ra công ra sức cho của ấy tấn tới nở nang ra hơn mới phải. Bởi 
đây cho nên trong việc coi sóc thể ấy phải giữ cả những điều 
chung Công đồng dạy đây, cả những điều riêng đã chỉ trong mỗi 
địa phận, mà nếu có gặp sự gì khó khác thường, thì phải trình bề 


trên. 


-IV- 
Thày cả bản xứ sẽ đứng nhận việc со1 sóc của các nhà thờ trong 
xứ nội, cùng sẽ dùng lây những kẻ đã chọn làm việc ау đê coi cóc 


của ấy tùy tòng mình, song người phải lo giữ cần thận kẻo những 


95 


kẻ ấy tự ý tiêu pha, hay là cho vay mượn của ấy hay là Кёо nó để 


Sơ suât cách nào chăng. 


-V- 
Уа lại các hội thánh, các nhà tiêu nhi nhà thương và những 
hội khác đã lập về ý lành và bề trên đã ưng nhận, nếu có của 
công nào thì việc bản phận mình cũng buộc đắng làm thày 
phải đứng đầu gióng giả cho kẻ giữ của ấy lo việc ấy cho hắn 
hoi. 


- VI- 
Người phải tra hỏi các của ау là làm sao, và một năm ít là một lần, 
người phải bắt những kẻ giữ của tính số lại trước mặt hàng hội; lại 
trong dip kinh lược hay là lúc nào khác đẳng Vítvồ đòi số thì phải 


nộp cho người xem. 


-VII - 
Bởi vì các thứ của ấy là của thánh Y ghêrêgia, của nhà đạo thì buộc 
phải cứ luật thánh khi mua khi bán v.v., lại cũng là của thuộc về 
quyền đắng Vítvồ phải coi sóc nữa. Song về sự làm chúa của ấy, và 
cách tiêu dùng thì thuộc về họ đạo hay là hội thánh tùy của, mà cứ 
phép thì không được tiêu dùng về việc chung địa phận, trừ khi nhà 


chung đã xuất tiền làm nhà thờ ấy nhà thương ấy v.v. mà thôi. 


96 


- VIII - 
Thày cả cũng phải lo liệu cho mỗi họ làm một số sản vật biên cặn 
Кё các của nổi của chìm thuộc về nhà thờ, họ thánh, hay là nếu có 
của đã chỉ về việc lành khác cũng phải làm số nữa; mà số ấy phải 
giữ cần thận lắm mới được. 

-IX- 
Người cũng phải ý tứ làm về sự tha phép cho kẻ giữ của ấy 
lấy hoa lợi nhà thờ và chi tiêu những phí tôn khác thường 
như khi sắm sửa đồ thờ, đồ trang hàng hay là sửa sang nhà 
thờ. Vì chưng đã rằng phép buộc bổn đạo phải liệu những sự 
cần hơn về việc thờ phượng trong họ mình, song chắng buộc 
phải góp tiền sắm những sự không cần, mà thà rằng lấy của 
nhà thờ để sắm lấy các đồ cần cho được dọn bàn thờ khi làm 
lễ ở nhà thờ ấy, thì là cách liệu phương tiện phải lối hợp ý 
lắm ; còn sự bỏ tiền cho bốn đạo khi không có lẽ hệ trọng và 


thày cả chưa ban phép thì cám không được làm bao giờ. 


cv. 
Phải răn bảo bôn đạo cách thẳng nhặt, phần thì kéo người ta cả 
lòng lấy của nhà thờ hay là hoa mầu hoa lợi của ấy mà tiêu về 


việc riêng mình hay là việc công tâm thường, không phải là việc 


97 


thờ phượng, phần thì kẻo người ta vay hay là cho kẻ khác vay 
của chăng. 

Vì chưng bởi thói quen ấy, biết là bao nhiêu món nợ về sau bỏ 
һап không giả, khi thì không thé giả được, khi thì vì bởi lòng 
tham không muốn giả, hóa ra sinh nhiều tội lắm. 

Kẻ có đạo phải biết rằng: của đã dâng cho Đức Chúa Lời, đã chỉ 
về việc thờ phượng một lần xong rồi, thì nên của thánh ngay, mà 
nếu có lấy tiền về việc khác khi không có phép Tòa Thánh, thì 


mắc tội phạm đến sự thánh. 


-ХІ- 

Bao giờ phải làm nhà thờ tân tạo, hay là mở mang chữa lại 
nhà thờ cũ, có ý định làm thế nào thì phải vẽ mẫu trước đã, 
lại phải tính trong việc ấy ước chừng sẽ phí tôn hết bao nhiêu 
tiền, rồi gửi mẫu gửi số tiền để bề trên xét, mà chờ khi người 


đã ưng cho, thì mới được khởi công làm. 


- ХП - 
Cũng một lẽ ấy khi chưa có phép bề trên cho thì đừng có 
dám bán nhà thờ gỗ hay là nhà thờ cũ, cùng đừng dám dùng 


về việc đời, việc thường bao giờ. 


- XIII - 


98 


Ta сат chỉ điều này là chẳng kì ai không được đi khuyên 
giáo về nhà thờ hay là việc lành nào ngoại địa phận, khi 
không có tờ bề trên mình ban phép tỏ tường và khi bề trên 
địa phận nào mình có ý đến khuyên giáo chưa ưng nhận. 
Còn về khuyên giáo trong chính địa phận mình mặc lòng 


khi chưa có phép đắng bề trên cho thì cũng chẳng được. 


| __ PHẢN THỨIH 
УЁ SỰ LÀM CÁC PHÉP SACRAMENTÔ 


Bởi vì ta đoán rằng các thày cả missionariô và các thày cả bản 
cuốc thuộc về quyền ta, đã thành thuộc các điều cần vừa phải về 
sự làm các phép sacramentô nên, thì ta sẽ kể mấy điều sau này 
mà thôi, là những điều có phần khó xét hơn trong các địa phận 
mới giảng đạo, và những điều các thày cả phải chuyên cần giữ 
hơn. 

Ta cũng khuyên bảo hết sức, để các thày cả siêng năng xem sách 
Các phép Кота và sách Công đồng Tứ Xuyên cho phân minh 


thông suốt, vì hai sách ấy đã cắt nghĩa cách khéo léo kĩ càng 


99 


những sự phải giữ khi làm các phép sacramentô, và nhiêu điêu 


khác rất có ích cho đắng làm ду nữa. 


-1- 
“Vậy trong thánh Yghêrêgia không có sự gì thánh và có ích, 
không có sự gì cao trọng và giống như sự trên lời hơn các phép 
sacramentô Đức Chúa Jêsu đã lập ra mà cứu lấy linh hồn người 
ta, cho nên thày cả parocô và các thày cả khác phải làm các phép 
trọng йу, thì trước hết có một điều phải nhớ hơn cả, là mình làm 
việc thánh và phải sẵn lòng làm việc rất thánh dường ấy chăng kì 
lúc nào.” (Hãy xem Rit.Rom.) Nhân vì lẽ ấy thày cả phải giữ 
mình nguyên tuyên lọn sạch liên, kẻo hoặc có lần nào dám làm 
các phép thánh đang khi mình mắc tội nặng thì phạm tội 
sacrilegiô; chớ уіп lấy lẽ rằng khi đã biết mình mắc tội trọng, thì 
đã ra sức giục lòng ăn năn tội cách lọn làm đủ đâu, một buộc 


оаа а 


mình, nhất là sự xưng tội buộc nhặt lúc toan làm lễ missa. 


-П- 
Thày cả lại phải ý tứ cho lắm, mà dùng chính thật giống materia 
đã chỉ về từng phép sacramentô, cùng đọc lời forma cho rõ ràng, 
mà cũng một trật chỉ ý như phép dạy, kẻo tại mình sai lầm cách 


nào, mà phép sacramentô không được thành chăng. Vả lại cũng 


100 


phải giữ kẻo đưa của thánh cho con chó ăn, nghĩa là chớ liều 
mình làm các phép cho những kẻ không đáng chju hay là không 
dọn mình nên. 

Sau hết các chữ đỏ và các điều khác thánh Yghêrêgia đã truyền 
dạy về sự làm các phép sacramentô, thì thày cả phải ân cần giữ 
mọi sự chỉ về cách làm, về thì giờ cùng về nơi làm, vì chưng 
chăng những là phải lo liệu mà làm cho thành việc, mà lại lúc 
làm phải có lòng cung kính cho xứng đáng các phép trọng ấy, là 
mạch thiêng liêng bởi cạnh nương long Đức Chúa Jêsu đã chảy 


ra, mà sinh ơn cho người ta được rỗi linh hôn. 


-Ш - 
Сас Һау bản cuốc khi đọc kinh nào, nhất là đọc lời forma lúc 
làm các phép sacramentô, thì phải ý tứ hết sức mà đọc cho chắc 
vần chắc tiếng, chớ cậy trí nhớ quá lẽ mà dám đọc thuộc lòng, 
bẻn là phải vừa trông vào sách vừa đọc mọi vần mọi tiếng cho 
lọn và cho rõ ràng, chẳng bỏ sót tiếng nào hay là thay đổi vần 


nào. 


- IV- 
“Khi thày cả làm phép Sacramentô nào thì người phải mặc áo 
dòng và đeo dây Stola tùy mùi đã chỉ về phép ấy, trừ phép giải 
tội, khi thói quen hay là nơi và dịp làm phép ấy dạy phải liệu thể 


101 


vyk 


khác.” (Rit. Rom.) Song le khi nào thày cả làm phép Giải tội thì 


cũng buộc phải mặc áo thâm dài, trừ lúc cân kíp mà thôi. 


- V- 
Ta truyên cho các xứ về sau phải săm những sách biên công việc 
bản xứ, và giữ cho сап thận mẫu mực sách các phép Rôma đã 


chỉ. 


- VỊ- 
Khi làm các phép Sacramentô hay là việc thánh khác về đấng 
bậc làm thày cả, không ai được đổi, hay là thêm sự gì, mà ví 
bằng có nơi nào đã sinh thói quen trái nghịch chữ đỏ hay là bất 
hợp vuối thói quen Yghêrêgia Rôma: dù có đã bao lâu mặc lòng, 
cũng phải liệu cách khôn ngoan mà phá bãi thói ấy đi hắn; hoặc 
khi có lẽ giãn ra thì phải trình đắng Уйуб ngay, vì chưng hễ 
những sự gì thuộc về lễ phép thánh Yghêrêgia thì chẳng có thói 


quen nào phi lề luật đi được. 


ĐOẠN THỨ 1 


VÈ PHÉP ВСА TÕI 


-1- 


102 


Bởi vì phép Rửa tội là phép rất cần dường ấy, lại bởi vì sự sống 
con trẻ thật non nớt lắm, thì phải răn bảo cha mẹ nó liệu càng 
sớm càng hay, nghĩa là trong vòng ba ngày phải đem con trẻ mới 
sinh cho thày cả rửa tội cho nó. Ví bằng cha mẹ có đám giãn quá 
tám ngày khi không có sự gì ngăn trở phải lẽ thì mắc tội trọng; 
nhược bằng thày са đang ở họ khác mà luận răng không có thê 
tìm đến cùng người trong vòng tám ngày được, chốc ấy dù trẻ 
mới sinh xem ra khỏe mạnh mặc lòng, bấy giờ thày kẻ giảng hay 
là người khác đã rành cách rửa tội phải rửa cho nó ngay, mà khi 
liệu được thì phải lấy một hai người làm chứng; về sau hễ gặp 


дїр tiện thì sẽ đem trẻ ấy đến xin thày cả bù các phép cho. 


-П- 
Thày cả phải chọn trong mỗi một họ mấy người và dạy đủ điều, 
để khi vắng thày cả cùng kẻ giảng thì những người ấy rửa tội cho 
các trẻ mới sinh hay là cho kẻ lớn bé lúc cần kíp; lại phải liệu ít 
là một năm một lần, thí dụ trong tuần làm phúc, mà tra hỏi các 
kẻ ấy về những nỗ mình đã rửa tội lúc cần kíp. Cũng phải khảo 
lại các bà sinh cho được biết các bà ау quen rửa tội thể nào, và 
chịu khó dạy dỗ mọi người trong họ cho biết cách rửa tội, để 
hoặc có gặp dịp làm phép rất cần dường ấy, thì người ta biết 


cách mà làm nên. 


103 


Sau nữa Шау cả nên tìm cách khôn ngoan mà dặn bảo các Ба 
sinh cùng mây đàn bà chăc chăn khác, cho các người ây biệt liệu 
mà rửa tội cho thai sinh non, cứ như đã dạy trong sách m gọi là 


sách cứu lây các trẻ. 


-Ш - 
Thày са là chính đắng có quyền làm phép rửa tội, mà việc bậc mình 
buộc người phải làm phép ấy; vì vậy nếu thày cả có truyền hay là 
làm thinh cho kẻ giảng, dù là người đã quen việc lắm mặc lòng, hay 
là cho người bốn đạo rửa tội cho trẻ nhỏ nhà có đạo khi chính mình 
rửa được, thì người mắc lỗi chẳng sai. Chỉ trừ một khi ау cả đang 
trở việc trọng hơn, thí dụ phải đưa Viaticum cho kẻ liệt, hay là phải 
đi rửa tội mất quá nửa giờ đồng hồ mới được phép liệu thể ấy mà 


thôi. 


- IV- 
Trong lúc cần kíp, và lúc rửa tội cách đơn, mọi người phải dùng 
nước lã, nghĩa là nước không làm phép cách nảo, song trừ lúc 
vội cần, ta khuyên thày cả khi rửa tội cách trọng thể thì ở đâu 
liệu được, người phải lấy nước đã chỉ về phép ấy, ít là phải lấy 


nước đã làm phép cứ mẫu уап tắt in cuối sách Ritualê Вота. 


-V- 


104 


Cứ như sách các phép dạy, nhà thờ là chính nơi đã chỉ cho 
được làm phép rửa tội và các lễ phép coeremonia thuộc về 
phép sacramentô ấy; hoặc vì lẽ nào phải mà rửa tội ở nơi 
khác thì phải giữ những điều sau này. — 1° ở đâu không có 
nhà thờ nhà nguyện quen làm lễ, thì phải rửa tội và làm các 
lễ phép thuộc về phép ấy ở nhà tư người ta. — 2° Dù ở đấy 
có nhà thờ mặc lòng, song thày cả cần phải rửa tội ở nơi 
nhà tư vì trẻ con sắp chết, thì phải bỏ các lễ phép quen làm 
trước khi rửa tội; còn những lễ phép sau thì phải làm khi có 
thể làm được. - 3° ở đâu có nhà thờ mặc lòng, song vì lẽ 
nào vội cần và rất trọng, thày cả phải rửa tội ở nhà tư lúc 
khác, không phải là lúc sắp chết, mà người đoán được về 
sau chẳng bao giờ người ta sẽ đem con trẻ ấy đến nhà thờ 
nữa, thì chốc ấy người phải làm các lễ phép trước sau như 
trong sách các phép. Những điều đã nói trên này thì có ý 


nói chung cả về sự rửa tội trẻ con và người lớn. 


- VL- 
Các cố các cụ phải khuyên bôn đạo cho nó biết rằng: khi 
thày cả làm phép rửa tội trọng thẻ, thì cha mẹ có con chịu 
phép rửa tội, phải tìm một người cầm đầu riêng cho mỗi một 
đứa, không nên mượn một người đàn ông một người đàn bà 


đê câm đâu chung cho các trẻ nam nữ khắp cả một làng. 


105 


- VII- 
Sau hết thày cả phải nhớ, sự cho người lớn ăn muối lúc chịu 
phép rửa tội ban sáng, chẳng làm ngăn trở kẻ ấy sự chịu Mình 
Thánh Đức Chúa Jêsu trong ngày ấy đâu, vì hãy còn kể là giữ 


lòng không . 


-III- 
Những con cái các nhà có đạo, dù cha mẹ nó đã ra khô khan hay 
là đã bỏ đạo mặc lòng, cũng phải làm phép rửa tội cho nó; còn 
về con cái người ngoại đạo, đừng Кё lúc nó gần chết, thì không 
được rửa tội; dù mà chính cha mẹ nó có xin cũng không được, 
trừ khi có lẽ mà trông về sau có thể liệu cho nó giữ đạo được thì 


mới nên. 


ĐOẠN THỨ II 


УЁ PHÉP THÊM SỨC СНО MẠNH ĐẠO 


ЗИН е 
Cứ sự thường ở đâu đắng Уйуб dễ năng đi kinh lược địa phận 
mình, và làm phép Thêm sức cho mạnh đạo được, thì chẳng nên 
dùng phép riêng Tòa thánh đã ban mà sai thày cả làm phép ấy 
thay; song le ví bằng có xứ nào đắng vicariô apostolicô ngăn trở 


106 


không đi thăm được, mà dù có Vítvồ tùy cũng không cậy đi 
thăm thay mình được, chốc ấy nên dùng phép Tòa thánh, mà sai 
một thày cả missionariô chắc chắn làm phép Thêm sức cho 
mạnh đạo cho bổn đạo xứ ау; та ông сб đã đặt cho được làm 
phép ấy, thì phải ân cần giữ mẫu mực Tòa thánh đã truyền 4 
Maiô 1774 cho các thày cả phải cứ lúc làm phép Thêm sức cho 


mạnh đạo. Sắc ау đã in cuôi sách các phép Вота. 


-П- 

Khi làm phép Thêm sức cho mạnh đạo thì lần nào mình phải chỉ 
định (như sách Pontificalê ban phép cho mình) có lẽ cần mà để 
một người cầm đầu cho nhiều người hay chăng. 

Chữ đỏ về phép Thêm sức cho mạnh đạo có câu rằng “Kẻ đã 
khôn lớn hay là kẻ đã có tuổi phải đặt bàn chân mình trên bàn 
chân hữu kẻ cầm đầu cho mình,” song lại có sắc Tòa áp việc 
các lễ phép đã ra ngày 20 Sept.1749 mà dạy rằng: miễn là kẻ 
cầm đầu đặt tay hữu mình trên vai hữu kẻ chịu phép thì đủ, 
hay là kẻ cầm đầu đặt tay trên đầu kẻ chịu phép, như các địa 


phận ta quen làm đã lâu đời, thì cũng được nữa. 


ĐOẠN THỨ Ш 


VÈ PHÉP MÌNH THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU 


107 


ĐIÊU THỨ 1 


VÈ CHÍNH PHÉP SACRAMENTÔ MÌNH THÁNH 


xF- 

Ơn Đức Chúa Lời thương, bởi phép rộng Tòa thánh đã ban 
cho các đắng Vítvồ, rầy đã có nhiều nhà thờ giữ Mình 
Thánh, song ta cũng còn phải hết lòng ước ao và ra sức xem 
xét những nơi nào có thể sửa sang cho xứng đáng được, thì 
phải sửa sang cho được giữ Mình thánh để cho bổn đạo 
thêm lòng sốt sắng và cho tiện việc đưa viaticum. Vì vậy ta 
khuyên các thày cả khi làm nhà thờ lớn nhỏ hay là chữa lại, 
nhất là nhà thờ nơi nhà xứ, thì hãy chịu khó làm tường vách 
vững chãi, làm cửa khóa và bàn thờ tôn nghiêm sạch sẽ phải 
phép sẵn, để về sau nhờ phép rộng bề trên ban thì giữ Mình 
thánh trong nhà thờ ấy được. 

Lại ở đâu đã được phép ấy rồi, thì phải năng dạy năng khuyên 
bốn đạo cho người ta sinh lòng cung kính Mình thánh Đức Chúa 
Jêsu, và dần dần quen đến viếng cùng giữ mọi sự cho nghiêm 
trang phép tắc trong nhà thờ nữa. 

Hễ khi thày cả toan đi vắng ba ngày liền, hay là lâu hơn mà 
không có thày cả khác ở đấy, thì không được để Mình thánh 


trong nhà thờ. 


108 


-П- 
О đâu giữ Mình thánh thì phải năng thay Ostia thánh; không 
được giãn quá hai tuần lễ bao giờ; mà lại bởi miền ta này hay 
mưa lắm, thì thày cả sẽ cứ mực này: là thay mỗi tuần lễ một lần 
kéo tại åm giời xấu khí, Ostia thánh chóng iu chóng mốc. Уа lại 


phải đốt đèn đêm ngày liên trước bàn thờ để Mình thánh. 


-Ш - 
Cho được giúp bôn đạo thêm lòng cung kính sốt mến phép rất 
thánh dường ấy, thì phải xê xếp cho được năng chầu Mình 
thánh trọng thể, ít là các ngày lễ trọng, cùng rao trước cho 
người ta biết, để đến kịp giờ chầu cho đông và sốt sắng vừa 
sức mình. Cũng buộc các thày cả và các người nhà Đức Chúa 
Lời ở đấy đến chầu nữa, mà các thày cả phải mặc áo dòng. 

-IV- 
Bởi vì các địa phận ta còn ít thày cả lắm, lại vì nhiều điều khác 
nữa, thì ta lượng xét cùng đoán hắn rằng: chưa buộc cách nhặt 
hết mọi bổn đạo phải chịu lễ trong mùa Phục sinh được; điều ấy 
chỉ buộc những kẻ gặp dịp tiện mà chịu lễ trong mùa ấy, như khi 
năm nào thày cả quen làm phúc nơi mình ở trong mùa Phục sinh. 
Về phần những kẻ lề luật ấy không buộc, thì có phép chung buộc 


chịu lễ một năm ít là một lần, cho nên đến tuân thày cả làm 


109 


phúc, sự доп mình chịu lễ chỉ buộc cách nhặt các kẻ chịu lễ lần 


sau hêt đã được một năm tròn mà thôi. 


„М 

Về sự trẻ con chịu lễ lần đầu, thì không có thể chỉ định từng đứa 
phải cứ tuổi nào được, vì chưng điều ấy tùy sức trí khôn tự nhiên 
nó là làm sao, và tùy nó thuộc thành là thể nào; song le cứ sự 
thường không nên cho nó chịu lễ khi chưa đến mười tuổi, cùng 
không nên giãn ra đến mười bốn tuổi; mà bởi vì phải giúp trẻ 
con đọn mình chịu lễ lần đầu cho cân thận lắm, cho nên thày cả 
phải xuất công tất tâm lo việc ấy để cho chúng nó dọn mình cách 
sốt sắng và xứng đáng mà chịu lấy Đắng cực trọng vốn yêu 
đương con trẻ cách riêng. 

Ở đâu được khí nhiều trẻ chịu lễ lần đầu, thì phải liệu cho chúng 
nó cắm phòng hai ngày hay là ba ngày trước khi chịu lễ, mà khi 
nó đã chịu lễ rồi lại phải cho nó phân phô lại cách trọng thé 
những điều đã hứa lúc chịu phép rửa tội. 

Còn về sự sửa biện cách bề ngoài cho con trẻ được уш vẻ, 
thì phải thu xếp cho khéo lắm, kẻo có sự gì ra nặng nề cho 
bôn đạo Annam ta, phần nhiều là kẻ nghèo túng; hoặc bởi 
phải gánh phí tổn thì ngần ngại không để con cái chịu lễ lần 
đầu và làm cho chúng nó thiệt hại lắm lắm. Lại phải bảo 


kiêng tránh những sự hay mở dip cho trẻ con chia lòng chia 


110 


trí, và hay làm cho cha mẹ nó muôn được tiêng bê ngoài. 


Điều ấy càng phải giữ hơn khi trẻ con tây chịu lễ lần đầu. 


- VI- 
Sau nữa phải khuyên bảo bôn đạo năng доп mình chịu lễ, song le 


cho được việc thật thì các thày cả hãy ở cách dễ dàng và sẵn 


¬ 


-ҰП - 
Сас thày cả phải biết rằng: cứ như sách các phép Кота dạy: hễ 
khi bốn đạo mới đã chịu phép rửa tội đoạn, thì phải cho chịu lễ 
ngay, miễn là nó thuộc đủ các điều cần cho được chịu phép rất 
đáng kính chuộng dường ấy cho nên. Nhược bằng bởi sự gì cần 
hay là lẽ gì phải, thày cả đã giãn sự cho chịu lễ đến dịp khác tiện 
hơn, hễ có thê liệu được, thì phải mau mắn giúp chúng nó dọn 
mình chịu lễ, mà phải giúp chúng nó riêng và cách kĩ càng, đừng 
giúp chung làm một vuối các bổn đạo khác. (Công đồng Đàng 


Trong trang 21.) 
- VIII - 


Тау cả phải ăn ở tỏ ra mình rât nhu mì уа rât siêng năng đưa 


Minh Thánh cho kẻ dọn mình sinh thì chịu như của ăn đàng; 


111 


chăng những là đưa một lần mà thôi, mà lại đưa nhiều lần khi 
bệnh còn nặng và người ta ước ao chịu lễ nữa. 

Dù trẻ con chưa chịu lễ lần đầu và bôn đạo mới, cũng được đưa 
Viaticum cho nó, ấy là phép buộc phải giữ miễn là nó biết là bánh 
thiêng liêng, không phải là bánh thường người ta quen ăn, và nó 


có lòng ước ao ái mộ ít nhiêu, thì đã đủ. 


-IX- 

Vốn đã quen thông phép rộng cho các thày cả được đưa Mình 
thánh cho kẻ liệt cách kín nhiệm không có đèn nến. Song le 
khi có thể giữ cho xứng đáng được, thì phải đưa cách trọng 
thể theo chữ đỏ sách Rituale Вота dạy mới phải phép. 

О nhà thờ nào không có nhà chầu giữ Mình thánh, thì Һау cả 
giải tội ở đấy phải lo giữ kẻo về sau lúc hỏi mình được bao nhiêu 
chăng. Vì vậy cho được cắt dịp thể ấy, chính kẻ chịu lễ sẽ để một 
thẻ ở nơi đã chỉ, rồi khi sắp làm lễ thì sẽ soạn lại mà sẽ lây đủ 


bánh nhỏ cho được truyền phép. 


ĐIÊU THỨ II 


VÈ PHÉP MÌNH THÁNH LÀM СОА TẾ LẺ 


-1- 
112 


“Bởi vì trong việc lễ misa, thày cả hàng ngày lên bàn thờ tế lễ 
của cực trọng vô cùng là mạch mọi sự sống đã làm cho ta được 
làm lành cùng Đức Chúa Cha, thì điều ấy dạy tỏ ta phải chịu khó 
lo giữ hết sức để bề trong thì được lòng thanh sạch tuyền vẹn, 
mà bề ngoài thì làm cách nghiêm trang sốt sắng mọi đàng.” 
(Công đồng Tridentinô, Sess. 22). 

Nhân vì lẽ ấy trước khi làm lễ, thày cả phải cầm lòng cầm trí và 
suy ngắm về sự rất mầu nhiệm dường ấy, để mà đốt lửa kính 
mến trong lòng. Người cũng phải đọc kinh đọn mình làm lễ cùng 
dọn lễ trong sách trước cứ mục lục đã chỉ mọi ngày, lại cũng 
phải chỉ trong trí khôn sẽ làm lễ về ý nào, làm lễ cho ai. Rồi 
đang khi làm lễ người phải đọc mọi lời, phải làm mọi sự cho ý tứ 
sốt sắng, đừng vội vàng hấp tấp kéo ra vô phép cách nào; lại 
đừng làm chậm chạp quá mực kẻo kẻ xem lễ lấy làm nặng nề 
khó chịu chăng. Lễ rồi chớ đi lo việc khác ngay, song hãy dừng 
lại ít lâu, láy lòng khiêm nhường hạ mình xuống trước mặt Đắng 
rất trọng đã đến thăm viếng và đang ngự trong lòng mình; hãy 
giục lòng sốt sắng tạ ơn Đức Chúa Jêsu vì lòng lành người đã 
thương cách rất rộng rãi dường ấy, hãy dâng mình cùng mọi sự 
cho người; sau hết hãy cầu xin người ban các sự mình và kẻ 


thuộc về mình thiêu thôn phân linh hôn và phân xác. 


-П - 


113 


Tuy rằng không có điều гап nào buộc thày са làm lễ hàng ngày, 
nhưng mà có lời ông thánh Bonaventura dạy rằng: “Thày cả nào 
không ngăn trở sự cần sự phải, mà bỏ không làm lễ thì phải luận 
rằng thày cả ấy có sức làm ngần nào thì người làm cho Đức 
Chúa Lời mất phần cả sáng ngượi khen, cho các thánh thiên thần 
mắt phần vui mừng, cho các kẻ có tội mất phần ăn пап đền tội, 
cho kẻ lành mất phần thêm sức phù hộ, cho các linh hồn lửa giải 
tội mất phần mát mẻ, cho Yghêrêgia Đức Chúa Jêsu mất các ơn 
riêng bởi lễ misa mà ra, và cho chính mình người mất thuốc linh 
nghiệm có sức chữa các tính yếu đuối và giảm bớt số các tội lỗi 
phạm hàng ngày. Vì vậy, dù khi thày cả đi đàng cũng phải tùy 


dịp mà xê xếp thể nào cho mình làm lễ hằng ngày được. 


-Ш - 

Về giờ làm lễ thì các thày са phải chịu khó liệu chỉ định giờ nào 
tiện, để bổn đạo dù kẻ thiếu thốn cũng xem lễ được, nhất là 
những ngày phép buộc phải xem lễ. Nhân vì lẽ ấy không ai được 
tự ý mình mà thay đổi giờ đã quen làm lễ ở nơi nào, không được 
cứ ý riêng chỉ tìm sự tiện cho mình mà thôi; lại ngày thì làm lễ 
sớm hơn, ngày thì muộn hơn, cũng không được làm thất thường 
như thế. 

Ở đâu khi có nhiều thày cả ở một nơi thì đến ngày lễ cả phải xếp 


đặt các lễ làm trước sau cách quãng thê nào cho mọi người bốn 


114 


đạo kịp thay đổi nhau mà xem lễ và được nhiều người nghe bài 


giảng. 


-IV- 

Nơi nào đã có nhà thờ, dù lớn dù nhỏ, đừng có thày cả nào 
dám làm lễ ở nhà tư, dù láy lẽ đưa Viaticum cũng сат. Còn 
nơi nào không có nhà thờ thì ban phép cho thày cả làm lễ ở 
nhà riêng người ta, song phải dọn nơi sạch sẽ xứng đáng. 

Không được tự ý mình mà làm phép nhà thờ cứ lễ phép riêng đã 
chỉ về việc ấy, vì chưng bề trên có cho phép rõ ràng mới được 
dùng các lễ phép ấy mà chớ; lại chỉ nên làm phép những nhà thật 
mẫu thật kiểu nhà thờ mà thôi. Còn về các nhà thờ khác, cứ sự 
thường Шау cả dùng kinh benedictio domus novae vel Іосі, та 


làm phép thì đã đủ. 


SN 
Những đền những nhà thờ riêng đã lập trong đất của tư một 
nhà thì chăng được Кё là ngoại quyền đắng Víitvồ đâu; cho 
nên nơi nào có đền có nhà thờ thể ấy mà bôn đạo thỉnh 
thoảng đến viếng hay là công đức tiền của, thì phép buộc các 
сб các cụ nơi ấy phải trình bề trên cho rành, mà bề trên 


truyền dạy về những nhà thờ ấy thế nào, thì phải tuân cứ. Ví 


115 


bằng bốn đạo có đi lại ở đấy khí đông người, thì điều đã bảo 


trên này càng buộc thày cả phải giữ cho nhặt. 


- VL- 

Phải chăm chút coi sóc nhà thờ, nhất là bàn thờ, giữ cho sạch sẽ 
dễ coi, không được làm thinh đề trên bàn thờ những ảnh tượng 
đã làm đã vẽ cách vụng về, rách nát, thường chỉ mở dịp cho 
người ta chê cười hơn là giục lòng tôn kính. Уа lại những chén 
Calicê và bình Cômônhong, những khăn thánh, khăn lau chén 
cùng các đồ khác dùng khi làm lễ và các phép Sacramentô khác, 
thì thày cả phải chuyên cần gìn giữ thanh sạch xứng đáng, đừng 
để đen điu do nhớp rách rưới bao giờ. 

Ta bảo các thày cả hãy hết sức coi sóc bánh và rượu dùng mà 
truyền phép Mình thánh Máu thánh Đức Chúa Jêsu. Bởi vì 
hai giống ấy khó sắm lấy trong miền này lắm, thì ta cắm các 
thày cả bản cuốc không được dùng rượu khác, chỉ được dùng 
rượu nhà chung phát hằng năm hay là mình đã cậy ông 
missionariô nào mua về chính việc làm lễ missa, mà phải giữ 
rượu ấy cho ý tứ lắm để khỏi ra chua cùng phải giữ nơi nào 
biệt riêng và khóa kín, kẻo lẫn hay là có ai pha sự gì удо 
chăng. 

Còn về bột làm bánh lễ, ở đâu liệu được thì thày cả phải dùng lúa 


miên đã trông trong nhà xứ, nêu người không có lúa miên, thì chớ có 


116 


dám dùng bột mua đàng khác, một phải dùng bột cô giữ việc đã mua 
mà thôi. Hễ lần nào làm bánh lễ, chỉ được làm đủ dùng làm lễ chừng 
độ một tháng trở lại; mà trong việc làm bánh, trước hết phải lấy hạt 
miễn khô mà đâm tán, rồi khi đã rây đã thúc bột ấy cho kĩ, hay là có 
bột khác sẵn, thì pha ít nước vừa chừng mà đánh bột, đoạn phải cầm 
bánh ngay kẻo bột ra chua mất. Có một cách làm bánh lễ thật trái 
nghịch lắm: là lấy hạt miễn đã ngâm nước mà ép cho thành bột, rồi 
lấy khăn mà lọc cho sạch, cách liệu thể ау thì không làm ngơ được, 
vì chưng bởi thứ bột ấy pha nhiều nước thì âm ngay, mà có dùng cho 
được làm lễ, thì mắc tội. Lại có sự khốn hơn nữa, là nhựa đã dính 
mắc trong khăn, không còn kể là bột miễn được, một gọi là bột lọc 
mà thôi, mà nếu có láy cho được làm bánh lễ, thì thày са truyền phép 
không thành. 


-ҰП - 
Тһау са phải giữ cho khỏi hình bóng sự hà tiện mọi đàng, và cho 
khỏi mắc lây tội bán sự thánh, cho nên đừng паі tiền của gì vè sự 
làm lễ, mà tiền xin lễ đắng Уйуб đã định bao nhiêu phải lấy làm 
đủ. Уа lại không được chịu lấy tiền xin lễ quá số lễ đã chỉ trong 
địa phận, cũng không được tiêu tiền ау khi chưa làm lễ. Hoặc 
người ta có xin lễ quá số đã chỉ thì phải dịch những lễ ấy nơi bề 


trên ngay. 


117 


Та cám nhặt không ai được nhận lễ hậu, trừ khi đã tuân cứ cho lọn 
các điều bề trên địa phận mình chỉ định về việc ấy mới nhận được 
mà thôi. 

Khi người ta vì lẽ nào vội cần, đã xin thày cả làm lễ chỉ hẹn ngày 
nào, mà ау са đã ưng nhận, thì phép công bằng buộc phải làm 
lễ ấy cứ hạn. 

Mọi thày cả phải có một số riêng biên cho mình hàng ngày các lễ 
bàn thờ lễ mồ người ta xin, mà khi đã làm thì cũng phải biên nữa. 
Về lễ giỗ, ví bằng chính ngày giỗ có mắc ngăn trở, thì thày cả làm 


lễ ấy trước hay là sau ít ngày cũng được. 


- УШ - 

Cứ thói quen các địa phận ta theo đã lâu, khi làm lễ lần trước 
hết cho kẻ mới qua đời, thì được làm lễ de Requiem như thê 
là ngày chết hay là ngày đưa xác trong mọi ngày chữ đỏ cho 
phép làm lễ hát cho kẻ chết khi đem xác vào nhà thờ, hay là 
khi chưa táng xác, hay là mới táng được hai ngày trở lại. 

Thày cả cũng được làm lễ bàn thờ chỉ cho kẻ ngoại đạo, 
miễn là không sinh dịp vấp phạm và lúc làm lễ không thêm 
điều gì riêng, lại mình phải biết chắc kẻ ngoại dâng tiền xin 
lễ chẳng phải là vì ý trái, hay là vì lầm mà tin dông dài quấy 


quá. 


118 


Các đẳng Vicariô apostolicô và các thày cả giảng đạo thì không 
có lề luật buộc nhặt phải làm lễ cho bốn đạo; dù thế mặc lòng ta 
lấy lòng thương và thỉnh thoảng làm lễ chỉ cho con chiên mình 
thì là sự phải sự nên. 

“ Giả như các đắng ở trên thiên đàng có mắc phải sự phen 
bì, thì chắc һап trong mọi sự thế gian, không có sự gì thật 
giống bản tính Đức Chúa Lời mà mở đàng cho các đắng ấy 
phen bì vuối ta được cho bằng sự tế lễ Missa, vì chưng bởi 
ơn phép cực trọng ấy ban cho thì người ta ra như đến kì 
hưởng phúc thiên đàng và được hưởng phúc ấy dưới đất, 
đang khi xem thấy trước mặt và cầm trong tay chính đắng 
đã dựng nên lời đất.” (sắc Phapha Urbanô VIII đầu sách 
lễ.) Nhân vì lẽ ấy các thày cả bản cuốc, đừng Кё sự mình 
phải tập lễ hằng năm, lại năng phải xem chữ đỏ nữa, kẻo 
bởi tại trễ nải mà liều mình làm điều gì vô phép lúc tế lễ 
Misa chăng. Dù các thày cả missionariô đừng lấy sự tập lễ 
làm thẹn, thỉnh thoảng xin một người anh em (nhất là dịp 
cám phòng) đến xem mình làm lễ, để hoặc có thấy sai lầm 
cách nào, thì kẻ ấy cứ lòng thương và lời ngay thật mà bảo 


cho được chữa lại về sau. 


119 


ĐOẠN THỨ IV 


VÈ PHÉP GIẢI TÕI 


sie 
Không có phép sacramentô nào làm cho thày cå khó nhọc våt vå, 
lại buộc người phải học cho thông, phải ở khôn ngoan và thương 
yêu người ta cho bằng sự làm phép giải tội. Dù thế mặc lòng, 
năng phải làm phép ấy lắm, hầu như phải làm hằng ngày. Vậy 
các thày cả vẫn phải sẵn lòng mau mắn vì lòng kính mến Đức 
Chúa Lời cùng vì lòng thương yêu người ta mà làm phép rất cần 
này cho kẻ đến xin. Người phải nhớ khi ngồi tòa giải tội thì mình 
vừa là quan xét đoán vừa là thày dạy và thày thuốc thiêng liêng, 
cho nên người phải chăm chút học sách đoán phần moralis dạy 
sự lành phải làm sự đữ phải lánh cùng giường mối về sự đi đàng 
nhân đức, để mình được đủ điều mà phân biệt cho rành các 
giống tội và sự nên sự chăng nên, cho được sửa lại cùng dạy dỗ 
kẻ sai lầm, lẫy thuốc thiêng liêng chữa bệnh tật cho kẻ có tội 
được khỏi được chùa các tính mê nét хаи mình, dắt kẻ ngoan 
đạo đi đàng lọn lành, và dẫn lối cho mọi người lo việc rỗi linh 


hôn cho сһас chăn. 


-П- 


120 


Chăng kì ai đến xưng tội thì Шау cả phải tỏ ra lòng nhân từ, coi 
người nào cũng như người nào chẳng thiên tư ai. Có gặp người 
nào xem ra chưa dọn mình nên thì chớ vội giãn nó ngay, hãy 
khuyên bảo hết sức cho kẻ ấy động lòng sửa mình lại thì hơn. 
Còn về những kẻ không đáng ăn mày phép giải tội, đù có phải là 
kẻ са kẻ sang trọng, thì thày cả chớ vì lòng sợ lòng пё mà liều 
mình làm phép cho nó. Trong cách cư xử vuối người ta, thì thày 
cả phải hết lòng nhịn nhục thương yêu nhân từ, không nên ở như 
chán ngán bao giờ. Chớ giải tội vội vàng chiếu lệ, một phải giúp 
và hỏi kẻ xưng tội các điều cần theo lời ông thánh Phanxicô 
Xaviê rằng: “Giải tội ít người cho kĩ càng phải phép thì hơn là 
giải tội nhiều người cách sơ lược vô ích.” Khi hỏi đến tội người 
ta, đừng theo tính muốn biết quá mà hỏi những điều không cần, 
nhất là khi hỏi về điều răn thứ sáu và điều răn thứ chín phải giữ 
lắm kẻo mở dip cho chính mình mắc sự cheo leo và cho kẻ xưng 


tội vấp phạm chăng. 


-Ш - 

“ Về trẻ con, hè chúng xem ra đã biết được sự tội thì chắc 
hăn phép buộc thày cả phải lo lắng cho chúng nó được ăn mày 
thuốc thiêng liêng bởi phép giải tội mà ra.” 

“ Vì vậy người phải lo lắng hết sức để hoặc chính mình giúp các 


trẻ, hoặc giao cho người kẻ giảng đã quen việc giúp chúng nó 


121 


dọn mình chịu phép ấy nên. Song le việc dạy dỗ trẻ con là việc 
buộc cha mẹ chúng nó trước hết, mà nếu thày cả thấy cha mẹ 
nào lỗi nặng về đàng ấy thì phải láy làm đủ lẽ mà giam không 
cho kẻ ấy ăn mày các phép.” (Công đồng Nhật Bản hội 1890). 
Có thày cả lẫy làm thường đến nỗi dù trẻ con đã đến chín mười 
tuổi hay là hơn nữa mà không cho nó xưng tội vì rằng nó còn mê 
muội đốt nát quá: cách ăn ở thể ấy, thì ta nghiêm trách mà ta 
truyền hắn hễ trẻ con chẳng kì nam nữ đã đến bảy tuổi bất quá 
đến tám tuổi, thì ау cả phải cho tìm nó đến vuối mình cho nó 
được xưng tội mà chính mình phải dạy dỗ nó cho kĩ càng, ít là 
phải giao cho kẻ giảng có phần thành thuộc dạy nó thay. 

Đang khi trẻ con xưng tội, dù có đứa nào xem ra chưa đến tuổi 
khôn cho thật hay là chưa thuộc đủ các điều cần trong đạo mặc 
lòng, thày cả phải ở cách dịu dàng nhân từ vuối chúng nó, để cho 
nó tập tành biết đàng xưng tội cho quen từ khi còn bé là việc nó 
năng phải làm lót đời mình. 

Vậy thày cả phải chịu khó dạy chúng nó tùy sức trí khôn từng 
đứa, mà bởi vì tuổi ấy аё bảo thì phải ân cần uốn về đàng lành. 
Về phần bổn đạo mới, tính từ ngày rửa tội phải liệu trong vòng 
sáu tháng trở lại mà dạy dỗ tập tành cho nó được xưng tội cho 


phải phép. 


- IV- 


122 


Ta cắm chỉ không được cho người đàn bà xưng tội khi nhà thờ 
đã đọc kinh tối rồi, mà các đắng giải tội phải nhớ lời Tòa 
thánh dạy rằng: “đừng Кё khi có lẽ cần, thày cả không được 
giải tội cho người nữ ban sớm khi chưa sáng rõ và ban chiều 
khi đã tối giời rồi;” song le ta nghĩ rằng: các ngày trước lễ 
trọng và các dịp bôn đạo đến xưng tội đông người, thì гау còn 
làm thinh được cho thày cả giải tội người đản bà khuya hơn 
kẻo có nhiều người không kịp ăn mày phép giải tội chăng, 
nhưng mà phải đốt đèn và phải có người đợi đấy làm chứng 
mãi cho kẻ xưng tội sau hết không ở một mình vuối thày cả 
giải tội lúc nảo. 

Vả lại các điều công đồng Tứ Xuyên đã truyền về sự giải 
tội người nữ thì ta nhận lẫy cùng buộc mọi người phải giữ 
cho nhặt. Vì vậy hễ khi nào và nơi nào thày cả giải tội 
người đàn bà thì phải có cái phên bằng gỗ hay là bằng tre 
nứa bề cao ít là năm thước và bề ngang ba thước, đầu phên 
sát xuống đến đất, và đan mau cho đủ không xỏ ngón tay lọt 
qua được. Ví bằng có thày cả nào dám giải tội cho người 
đàn bà nào (chỉ trừ lúc nó ốm nặng) mà không có phên thê 
ду đặt ở giữa, hay là cả lòng làm thinh cho đàn bà nào lấy 
dip xưng tội mà vào trong chính nhà phòng người, thì đáng 


Víitvồ phải phạt Һау cả ấy cách nặng. 


123 


-V- 

Khi ngồi tòa giải tội, thày са hằng phải nhớ lời ông thánh 
Bonaventura rằng: “Hãy giữ cả hai đàng, đừng ở rộng quá và 
đừng ở chặt quá, vì chưng ở rộng quá thì làm cho người ta cậy 
mình quá lẽ, mà ở chặt quá thì làm cho người ta ngã lòng; lại ở 
rộng quá, thì thường tha cho kẻ đáng phạt, mà ở chặt quá, thì 
thường phạt kẻ đáng tha.” 

Vậy mực khôn ngoan ấy thày cả phải lo giữ mãi, nhất là về sự 
chỉ việc đền tội, đừng chỉ nhiều việc khác nhau hay là việc nặng 
đến nỗi kẻ xưng tội sinh bối rối và bỏ không làm ; cũng đừng chỉ 
việc nhẹ quá kéo mở аір cho người ta lấy sự phạm tội làm 
thường làm dễ. 

Trong thư Tòa thánh gửi ngày 29 April, 1874, có lời dạy về sự 
chỉ việc đền tội mà rằng: “có một điều phải trông cho được, là 
các Шау cả phải có sự аё dàng khôn khéo mà dạy việc đền tội 
cho vừa phải, đừng nặng quá đừng nhẹ quá, có ý giữ một là kẻo 
kẻ dong tính mê khi nó bỏ đàng tội lỗi mà dốc lòng ăn năn sửa 
mình lại cùng đến ăn mày phép giải tội, thì tại sự nặng ấy làm 
cho nó đổi ý chăng; hai là kẻo thày cả ở đễ dàng vuối nó quá mà 
chỉ việc đền tội không xứng vuối tội nó, thì kẻ ấy lấy tội mình 
làm nhẹ, mà sau có gặp dịp tội thì lại ngã phạm những tội ấy, 
hay là tội nặng hơn nữa, ấy là trêu cơn giận Đức Chúa Lời phạt 


nó trong ngày phán xét.” 


124 


Sách Các phép Roma cũng bảo răng “Các việc thày cả sẽ chỉ dạy 
mà дёп tội, thì cứ sự thường phải qui về ba cách này: là cầu 
nguyện, ăn chay và bố thí của”, song le thày cả phải giữ không 
được bắt người ta làm phúc tiền cho mình mà đền tội bao giờ. 
Cũng không được bắt làm việc trống đền tội khi đắng Vítvồ 


chưa ban phép, vì mình không có quyền gì về tòa ngoài sốt. 


- VL- 

Ví bằng có gặp người nào rối đạo xin thày cả nhận vào trong 
thánh Yghêrêgia, thì có ba cách xử đoán việc ấy tùy từng nó như 
Sau пау: 

1. Nếu mà có thể đoán chắc được kẻ ấy đã chịu phép rửa tội thật 
và thành phép trước, thì chỉ cần bảo người ta khán nhân đức tin 
làm chứng mình bỏ các điều tin rối, đoạn sẽ giải các vạ Censura 
cho nó: ấy là lỗi Tòa Thánh dạy ngày 20 Juliô 1859 thì làm vậy. 
2. Nếu có chắc rằng phép rửa tội nó đã chịu trước không được 
thành phép thì phải rửa tội lại cách quyết; còn sự bắt phân phô 
bỏ điều tin rối và sự giải các vạ Censura thì bỏ không làm nữa 
3. Nhược bằng phải rửa tội lại cách hồ nghi thì sẽ cứ thứ tự như 
sau này: thứ nhất bắt người ấy phân phô mình bỏ điều tin rối, 
nghĩa là bảo khán nhân đức tin trước mặt hai người làm chứng 


theo mẫu Đức thánh phapha Phiô IV đã chỉ và Đức thánh phapha 


125 


Phiô ІХ đã chữa thêm máy điều; thứ hai làm phép rửa tội lại cách 
hồ nghỉ; thứ ba giải vạ Censura cũng cách hồ nghỉ; thứ bốn cho 


“at QUA 


(Hãy xem sách đoán ông Marc. N 1833). 


-ҰП - 

Ta khuyên các đẳng làm ау trước mặt Đức Chúa Lời hãy nhớ liên 
chưng cả lề luật tự nhiên cả lề luật Đức Chúa Lời và lề luật thánh 
Yghêrêgia như ba dây kiên cố buộc các thày cả phải giữ ấn ấy cho 
lọn kẻo mắc tội rất nặng lắm. 

Nota: Sự khốn nạn bởi sự hút a phiến mà ra, thật nhiều lắm 
không Кё cho xiết được, cho nên Tòa Công đồng này khuyên các 
thày cả missionariô và các thày cả bản cuốc hãy làm hết sức cho 
bốn đạo lánh cho khỏi bệnh tật hay lây dường ấy. Vả lại công 
đồng cũng ước ao một điều này, là khi những kẻ nghiện hút a 
phiến đến xưng tội, thì cứ sự thường thày cả phải ở thắng phép 
vuối chúng nó, song le cũng phải cứ mực các thày lý đoán chắc 
chắn đã chỉ. 


Về những kẻ đặt nợ ăn lãi cũng phải giữ như vậy nữa. 


126 


ĐOẠN THỨ V 


VÈ PHÉP ХОС DẦU THÁNH СНО КЕ ШЕТ 


Bởi vì không lúc nào kẻ thù tìm dịp làm hại linh hồn người 
ta cho bằng lúc ốm nặng, cho nên các cố các cụ phải hết 
lòng lo liệu để cho những kẻ gần chết khi đã chịu các phép 
khác rồi lại chịu lấy phép xức dầu nữa; cũng phải dùng lời 
cầu nguyện, dùng mọi cách tiện khác mà yên ủi giúp đỡ kẻ 
liệt trong lúc cheo leo đường ấy, cho nó chống lả chước ma 
qui và ăn mày chết lành. Ví dù có gặp kẻ liệt nào vì đã giấu 
tội hay là vì lẽ khác mà đã làm hư phép giải tội bấy lâu 
trước (là nỗ thường gặp quá sự người ta tin được), thì thày 
cả phải hết sức lấy lòng thương yêu nhịn nhục mà khuyên 
và giúp nó xưng tội chung tùy có thể liệu trong lúc ấy được, 
để cho nó sửa lại các lần xưng tội không nên trước, lại làm 


lành cùng Đức Chúa Lời cho đáng rỗi linh hòn. 


=. 
Phải làm phép Xức dầu thánh cho kẻ liệt khi có lẽ mà sợ nó chết, 
song chỉ được làm cho thứ kẻ liệt ау mà thôi, lại chỉ được làm 
phép ấy trong một cơn bệnh một lần. Còn khi kẻ liệt khỏe lại rồi 
lại ốm nặng đáng chết, thì cũng phải хис dầu lại; mà không được 


chờ đợi cho đến khi nó hầu bát tỉnh, chỉ còn hoi hóp còn hơi biết 


127 


ít vậy, và không còn thê giục lòng cho được ăn mày các ơn rât có 


ích bởi phép xức dầu thánh mà ra. 


-II- 

Hoặc kẻ liệt là người lớn mới chịu phép rửa tội, thì cũng phải làm 
phép xúc dầu thánh cho nó, miễn là nó hiểu biết phép ấy đã lập cho 
được sinh ích cho linh hồn trong giờ chết, và nó có lòng muốn chịu 
phép ấy ít nhiều. 

Ấy là lời Tòa áp việc giảng đạo và Tòa 5 . Offic. chỉ giáo 
thì làm vậy. Vì chưng phép xức dầu thánh cho kẻ liệt 
chẳng những là làm cho khỏi các dấu vết tội trong linh 
hồn, mà lại phép ấy (như Tòa Công đồng Tridentinô đã 
dạy Sess. 14 đoạn 11) “cũng nâng đỡ thêm sức cho linh 
hồn kẻ liệt được trông cậy lòng lành Đức Chúa Lời cho 
vững vàng, mà bởi lòng trông cậy làm vậy, thì lại giúp sức 
cho kẻ liệt được chịu mọi sự đau đớn bất rất bởi sự chết 
mà ra cho bằng lòng hơn, cùng được sức mạnh hơn mà 
chống lả các chước ma qui rình khuấy khuất cám dỗ nó 
trong giờ ấy; cũng có lần được khỏe lại phần xác, khi sự 


khỏe ấy có làm ích cho kẻ liệt về phần linh hồn.” 


-HI - 


128 


Phải làm phép xức dầu thánh cho trẻ con ốm nặng khi nó đã 
hiểu biết sự đữ sự tội, mà dù nó chưa đủ trí khôn chịu lễ lần 
đầu được mặc lòng, cũng phải xức dầu cho nó. Song le 
không được xức dầu cho các trẻ chưa đến tuổi khôn và cho 
những người điên dại từ thưở bé; còn về những kẻ trước 
vốn có trí khôn sau mới phát dại điên cuồng, đến khi nó gần 
chết, thì phải xức dầu cho nó, miễn là không có sự gì vô 


phép phạm đến phép ấy. 


-IV- 
Thày cả nào khi không có lẽ phải, mà người bảo khiêng kẻ liệt 
vào nhà thờ cho được làm phép xức dầu ở đấy, thì đáng quở 
đáng trách. Dù thế mặc lòng, có làm phép xức dầu trong nhà 
thờ, hay là trong nhà nguyện quen làm lễ, phải bỏ ba kinh đầu 
hết và sự rảy nước phép, mà khi đã khuyên giúp kẻ liệt mấy 
lời, thì đọc kinh Cáo mình như quen mọi khi, đoạn thày cả 


đọc kinh Misereator tui есі. và xức dầu thánh. 


Thiên 

Hoặc có phải làm phép xức dầu thánh cho nhiều kẻ liệt đang 
nằm trong một nhà, song có tường vách ngăn cách nhau, thì phải 
làm các phép riêng cho từng người một; nhược bằng có nằm 


chung một phòng vuối nhau, thì sẽ đọc ba orat đầu hết như có 


129 


trong sách các phép; đoạn sẽ đọc kinh Misereatur tui ect. và sẽ 
xức dâu riêng từng người; còn các kinh khác thì sẽ đọc cứ phân 


nhiều ( monit. ad miss. Prov. Nam kinh). 


- VI- 
Về sự ban indu đầy lúc mong sinh thì, các thày cả phải biết rằng: 
khi có lẽ mà sợ kẻ liệt chết, dù chưa đến lúc hấp hối, cũng được 
ban indu dày, cho nên hễ kẻ liệt chịu Viaticum và chịu phép xức 
dầu thánh được, thì cũng nên ban indu đầy cho nó nữa. (sắc Tòa 


thánh 1885) 


-ҰП - 

Ta truyền cho các có các cụ phải siêng năng lau chuốt gìn giữ 
bình dầu thánh cho trắng tốt sạch sẽ hết sức, cùng phải để trong 
tráp xứng đáng, và khi liệu được thì phải có khóa để mà cất các 
dịp vô phép đến dầu thánh. (Công đồng Nam Kì đoạn 7 п° 12) 

Cũng một lẽ ấy, dù thỉnh thoảng có lần phải đi xa hay là vì lẽ 
khác mà tha phép cho người nhà thày hay là cho bổn đạo được 
mang {тар đựng dầu thánh, song le phải mang ітар ấy cách 
nghiêm trang tôn kính mãi mới được, lại phải bỏ hắn không 
được theo thói trái nghịch này, là có ông cả lòng dám йё những 


đồ thường dùng trong ігар đựng đồ các phép và dầu thánh. 


130 


- VIII - 
Сас Шау cả năng phải xem năng phải suy những điều sách 
Rituale Вота dạy về sự đi thăm và coi sóc kẻ liệt. Chớ có ai 
nghĩ rằng khi đã cho kẻ liệt ăn mày các phép, thì đã lo việc bậc 
mình đủ rồi, nhất là khi kẻ liệt thuộc về nơi nào thày cả quen ở 
lại lâu; vì chưng trong những nơi ấy, lề luật sách các phép buộc 
nhặt hơn là những nơi viễn cách, kẻ liệt ở xa thày cả. Song le bởi 
vì bôn đạo thường thường chết vắng mặt ду cả, thì họ nào phải 
đặt mấy người có phần đạo đức đi thăm kẻ liệt, nhất là kẻ ốm 
nặng và yên ủi khuyên giúp trong lúc mong sinh thì theo lối sách 


Lâm mệnh và sách Yên ủi kẻ liệt đã dẫn cách thức giúp kẻ liệt. 


- IX- 
Về sự rước thày cả làm phúc cho kẻ liệt, các ông phải có ý săn 
sóc cho cả họ đạo chuyên biện chung và làm chung việc ấy vuối 
nhau, theo thói quen xưa nay, nhất là trong dịp ấy có bao nhiêu 
phí tôn thì са họ phải chịu chung, không được bô cho nhà kẻ liệt 


chịu một mình. 


ĐOẠN THỨ VI 


VÈ PHÉP TRUYÊN CHỨC 


131 


-1- 
Các đẳng Vítvồ phải nhớ lời ông thánh Bảo Lộc rằng: “Chó vội 
truyền chức cho ai mà mắc lấy tội kẻ khác;” cho nên khi đã có ý 
gọi người nào chịu chức thì phải thử xem người ấy cho cần thận, 
vì chưng như Đức thánh Phapha Ventô XIV đã dạy trong sắc 
Bulla Ubi primum: “Thà rằng được ít thợ miễn là người chắc 
chắn và tốt thì hơn là được nhiều thợ vô dụng,” mà trước phải ý 
tứ xem xét kẻ toan chịu chức có dấu Đức Chúa Lời gọi thật hay 
chăng? Cứ sự thường, nghĩa là cứ kiểu cách Đức Chúa Lời quen 
dẫn lối mọi khi thì có hai sự cần phải có, lại hai sự ấy cũng đủ 
та làm chứng Đức Chúa Lời gọi, là sự tài năng vừa phải cùng 
sự hướng chiều. Về tài năng, thì nhất là ở tại trí khôn chân thật, 
tính nết tốt lành, sự sẵn lòng vâng lời, sự thông lẽ vừa đủ tùy 
chức phẩm ấy, và sự được tuyển vẹn sạch hết các tật nguyền 
phần linh hồn và phần xác bất hợp vuối đẳng bậc ấy. Còn sự 
hướng chiều là khi tự nhiên trong trí khôn có điều ưa thích mộ 
mến đắng bậc ấy, dù bởi chước ma qui cám dỗ hay là bởi tính 
xác thịt cưỡng lại, mà mình thỉnh thoảng ru dự ngần ngại mặc 
lòng, cũng cứ một mực vững vàng không đổi ý. Song le sự 
hướng chiều làm vậy phải theo lẽ công chính, nghĩa là phải có ý 
ngay lành và muốn lên bậc ấy vì một sự ước ao cho được dễ rỗi 


linh hồn hơn mà làm sáng danh Đức Chúa Lời và cứu lấy linh 


132 


hồn người ta. (Hãy xem sách đoán ông Gury. de stat. part. cap. 
2) 


-II- 
Đắng Víitvồ chẳng những là phải chắc Đức Chúa Lời gọi kẻ toan 
chịu chức, mà lại người phải chắc kẻ ấy thật nết na đức hạnh và 
có phần thông lẽ vừa phải, vì luật thánh truyền rằng: “chớ truyền 
chức cho ai khi chưa thử kẻ ấy trước,” mà trong việc thử làm 
vậy, chắng những là đắng Уйуд nên lấy chứng cố cai tràng lý 
đoán, mà lại phép buộc người phải lấy chứng ấy; nhưng mà phải 
giữ kẻo một người xét mà thôi hoặc sai nhằm hay là vị пё, cho 
nên ở đâu dễ liệu được thì phải chỉ hai có missionariô khác hợp 
vuối có cai tràng mà tra kẻ sắp chịu chức về cách ăn ở cùng về 
sự thông thuộc, đoạn sẽ biên các điều удо giấy mà nộp cho đẳng 
Vitvồ để người cân nhắc trước mặt Đức Chúa Lời. 

-Ш - 
Khi toan truyền chức cho ai thì trước phải tra nơi nhà quê về cha 
mẹ đòng dõi kẻ ấy, mà nếu đã sinh ra ở địa phận khác thì phải 


xin Bề trên địa phận ấy ban tờ vi bằng. 


- IV- 


133 


Lại trước khi truyền chức thánh cho các thày già tràng lý đoán , 
đẳng Vítvồ sẽ gửi thư chung cho các thày cả biết, rồi khi đọc thư 
ấy trong nhà thờ, các thày cả phải hết lòng khuyên bôn đạo cầu 
nguyện cho những kẻ sắp chịu chức và cho chính đắng Vítvồ 
phải gánh việc chọn lấy kẻ giúp việc thánh Yghêrêgia là gánh 
nặng lắm. Уа lại cũng phải bảo bôn đạo hoặc có biết kẻ sắp chịu 


chức có ngăn trở gì thì phải tỏ ra cho ngay thật. 


е 
Bởi đấy cho nên, “kẻ nào đã thử lâu trong nhà tràng, mà có 
phần khôn ngoan nết na tốt lành, đã tập lâu ngày giữ mình 
sạch tội cùng đã tập nhân đức sạch sẽ, đã thuộc thành vừa 
phải, là những điều làm cho kẻ ấy đáng khen,” thì đắng 
Vitvồ hãy vững vàng trông cậy Cha cả và truyền chức cho . 
Nhưng mà về kẻ chịu chức Subdiaconatus titulo Missionis, 
nghĩa là địa phận nhận việc nuôi nắng kẻ ау về sau, thì 
trước khi chịu chức kẻ ấy phải thề buộc mình sẽ giúp địa 
phận riêng mình mãi mãi như Tòa thánh đã truyền ngày 27 
Aprilis 1871. — Tòa thánh cũng lại thêm rằng: “ để cho các 
Һау già thè vui lòng mau mắn hơn, thì ta bảo cho kẻ ấy 
biết Đức thánh Phapha Phiô VI ngự phán ngày 7 Maiô 1775 
đã ban cho những kẻ thề làm vậy một indu đầy được chỉ cho 


các linh hồn lửa giải tội, là indu vững bền bát tuyệt, mình 


134 


chắng những là được ăn mày lần thè trước hết, mà lại về sau 
khi mình thè lại trong ngày đã chỉ cũng được ăn mày nữa, 
miễn là thày ấy dọn mình chịu phép giải tội và chịu lễ hay 


là làm lễ.” 


-VI- 


Những kẻ sắp chịu chức sẽ cám phòng trước 


ĐOẠN VII 


УЁ PHÉP МНАТ PHU МНАТ PHỤ 


-1- 
1. Thày cả năng phải giảng giải cho con chiên biết phép nhất phu 
nhất phụ là phép rất thánh ông thánh Bảo Lộc gọi là phép cả 
phép lớn, cho nên khi nó chịu phép ấy phải ở cho sạch tội và sốt 
sång cho được ăn mày đủ ơn đủ sức mà gòng gánh các sự khó 
nhọc trong bậc vợ chồng cho đáng lập công trước mặt Đức Chúa 
Lời. Song le thày cả phải giữ chớ có hơi lời gì vào việc người ta 
kết bạn, thí dụ bảo láy người nọ, đừng lấy người kia, một phải lo 


cho người ta lấy nhau cứ phép đạo mà thôi. 


135 


2. Phải bảo bổn đạo khi toan giạm lấy nhau thì phải tìm đến cùng 
thày cả để người tra hỏi cho cặn kẽ cả tòa ngoài trước mặt người 
ta làm chứng, cả tòa trong; song phải hỏi lúc khác, không phải là 
lúc xưng tội, cho được biết đôi bên có ngăn trở gì trống hay là 
kín chăng: lại phải xem xét nó đến vì thật muốn lấy nhau, hay là 
vì cha mẹ hay là người khác ép nó chăng. ắt là có nhiều lần cha 
mẹ ép con cái kết bạn trái ý nó, khi thì vì không muốn giả của 
cho bên kia, lúc thì vì còn mê theo thói quen nước này hay bênh 
quyền cha mẹ quá lẽ trong việc lấy vợ gả chồng cho con cái 
mình. Bởi đấy cho nên, thày cả phải ý tứ lắm mà tra con cái có ý 
muốn thế nào cho thật, mà hễ thấy dấu gì đoán được hai bên 
không thật thuận lấy nhau thì phải chừng lại các điều mà bảo cha 
mẹ nó hãy suy xét việc ấy cho thong thả chắc chắn hơn, vì chưng 
sự kết bạn trái ý mình làm vậy, thì sinh nhiều điều rầy rà khốn 
khó lắm, và có nhiều đôi phải thiệt hại khốn nạn. 

“Còn về phần con cái thì cũng phải bảo nó hết sức, hãy giữ 
lòng tôn kính cha mẹ, và những kẻ có quyển coi sóc mình, 
đừng cả lòng kết bạn trộm vụng trái ý người: phương chỉ khi 
cha mẹ không bằng lòng không thuận, thì càng là sự không 
nên làm.” (sách bôn Вота phần thứ 2, đoạn thứ 8, п? 22). 

Vả lại các thày cả phải biết rằng: khi cha mẹ dựng vợ gả chồng 
cho con cái chưa đến tuổi khôn, hay là trái ý chúng nó, thì có tội 


та không thành việc. 


136 


3. Nếu trong hai người toan lấy nhau, có một người quê ở xứ 
khác, hay là từ khi khôn lớn đã ở xứ khác khí lâu, thì không 
được làm phép cưới khi chưa xin được tờ thày cả xứ ấy làm 
chứng kẻ ấy thong dong và xóng mình. Còn khi người ấy 
thuộc về địa phận khác, thì cứ lối thường thày cả phải trình 
chính đắng bề trên mình các điều cần để người liệu cho 
chóng, và cho dễ hơn, mà lấy tờ làm chứng về sự thong dong 
đã nói trước này. Cũng một lẽ ấy, kẻ nào đã được tờ cậy tra 
điều ấy phải liệu mà viết thư lại cho kíp kẻo hai người toan 
lây nhau mắc phải dịp cheo leo phần linh hồn chăng. 

Hoặc có gặp người ngoại quốc có đạo muốn kết bạn trong nước 
Annam này mà không có tờ nào chắc chắn làm chứng về sự 
thong dong, như phép thánh Yghêrêgia dạy, thì thày cả phải 
trình đẳng Vitvồ, hay là có chính mà nhờ người chỉ dạy thế nảo, 
đoạn mới được làm phép cưới cho kẻ ấy. (Monit. ad mission, 
tỉnh Nam kinh). 

Lại hoặc trong hai người có ý lấy nhau có một người góa bụa, thì 
cũng phải cứ như vậy, vì chưng thày cả phải chắc һап bạn cũ nó 
đã chết thật, mà đừng kê khi có lẽ khác, còn cứ một lẽ người ta 
đi vắng đã lâu lắm mà thôi, cũng không đủ cho được làm chứng 
kẻ ấy đã chết thật, cho nên khi tra điều ấy, thày cả phải ý tứ cần 


thận hêt sức kéo тас lừa cách nào những mưu quanh quéo kẻ 


137 


muốn láy nhau bày đặt chăng; nếu khi tra rồi còn có lẽ hồ nghi 
chút nào, thì phải trình đắng Bè trên. 

4. Ví bằng một bên hay là cả hai bên là bôn đạo mới đã bỏ bạn 
cũ ngoại đạo, thì chốc ау, trước khi cho chúng nó nhận lời hỏi 
nhau và chịu phép cưới, thì phải làm Interpellatio cho được hỏi 
bạn vô đạo như phép dạy; nhược bằng có lẽ cần mà phải tha 
Interpellatio, thì trước hết phải dựng án, ít là án vắn tắt làm 
chứng không có thê làm Interpellatio được, mà án ấy phải giữ về 
Sau mãi. 

5. Khi người bôn đạo mới muốn nhờ phép rộng ông thánh Bảo Lộc 
mà kết bạn vuôi người khác, lẽ thì chính nó phải nhận việc đi hỏi bạn 
cũ, song le bởi vì phải liệu thế nào cho được triệt hắn các mưu gian 
dối và làm Interpellatio cho thành và cho nên cùng lấy tờ vi bằng 
chắc chắn về sự đã làm Interpellatio mà lưu lại về sau, thì vì những lẽ 
áy ta truyền phải cứ bấy nhiêu điều sau này: - 1° Нё ау cả có thê 
liệu được thì chính người phải làm Interpellatio. - 2° Nếu có thiếu 
thày cả thì phải lấy hai người đáng tin và quen việc ấy đi làm 
Interpellatio, mà cứ sự thường trong hai người ấy phải có một thày 
kẻ giảng. Các điều phải hỏi tùy từng nó thì phải biên vào giấy cùng 
giao cho hai người đã sai đi, mà kẻ ấy cũng phải biên các khẩu cung 
bạn vô đạo cho kĩ càng thật thà. - 3° Nếu có viết thư cho được hỏi 
bạn vô đạo thì phải chỉ hẹn trong vòng bao lâu người ta phải thưa lại. 


- 4° Rồi khi bôn đạo mới ấy kết bạn trong đạo thì tờ làm chứng về sự 


138 


đã làm Interpellatio phải biên vào số kẻ chịu phép nhất phu nhất phụ. 
- 5° Hoặc trước đã nhận lời hỏi nhau (sponsalia) mà việc ấy đã thành 
rõ ràng mặc lòng, song về sau chối không chịu lấy nữa, thì dù nó 
chối trái phép công băng, chốc ấy có một điều được ích lợi lắm, là 
khuyên bên kia đừng giữ trịch mà buộc nó, thà rằng hai bên xử hòa 
mà tha cho nhau, mà chẳng thà ép người ta kết bạn trái ý mình, vì 
chưng những đôi lấy nhau thê ấy, thì cứ sự thường về sau phải thiệt 
hại cả thể lắm, như lời Đức thánh Phapha Lêong III đã dạy rằng: 
“Bởi vì người kết bạn phải thong dong mặc ý mình, thì phải khuyên 
bảo nó mà thôi, đừng ép nó thì hơn, vì bởi sự ép thường sinh những 


sự khó lòng mọi đàng”. 


-Il- 
1. Thày cả phải ra sức răn bảo người ta, kéo khi đã hỏi nhau ròi, 
chúng nó để lâu quá mới xin làm phép cưới, vì điều ấy sinh 
nhiều sự chăng hay. Lại có lời Tòa áp việc giảng đạo chỉ định 
rằng: “Khi người ta đã giam nhau ròi, thì không bao giờ được 
giãn phép cưới quá hơn một năm.” Vì vậy hết sáu tháng Кё từ 
ngày hỏi nhau, mà dù không có lẽ phải mặc lòng, một bên còn 
muốn giãn phép cưới trái ý bên kia, thì thày cả sẽ chỉ thêm sáu 
tháng nữa, mà ví bằng khi đã hết kì đã hẹn, kẻ ấy cũng chưa 
muốn cưới, thì thày cả sẽ ban phép cho bên kia đi hỏi người 


khác mặc ý mình. 


139 


2. Thày cả phải khuyên răn kẻ đã hỏi nhau, song chưa chịu phép 
cưới thì đừng đi lại truyện trò vuối nhau, ít là khi văng mặt 
người làm chứng. Có lời ông thánh Ligoriô (lib. 6° n° 452) dạy 
rằng: “Cứ các пб ta đã gặp thì ta xét rằng: chỉ nên tha phép cho 
con lai đến nhà con gái một lần hay là hai lần và cho con gái hay 
là cha mẹ nó cho con lai vào nhà mình cũng một hai lần mà thôi, 
vì chưng khi người ta đã hỏi nhau làm vậy, một sự xem thấy 
nhau, truyện trò cùng nhau, thì lòng hay hướng về đàng tội lỗi 
lắm lắm, đến nỗi ta xưa nay không thấy mấy người đi lại vuối 
nhau làm vậy, mà đã giữ mình ít là không phạm tội về lời nói 
hay là về sự tơ tưởng trong lòng.” 

Phương chi càng không nên làm thinh cho kẻ có đạo theo thói 
tục bên ngoại đạo và cũng là thói trái nghịch lắm, là cho con gái 
đến làm dâu trước khi làm phép cưới; hay là thói thường gặp hơn 
là аё cho con lai đến làm гё ở nhà con gái, cho cha mẹ con gái 
thử nó dần dần. 

Thương ôi! biết là bao nhiêu tội lỗi sinh ra bởi sự hai bên chưa 
nên vợ chồng và ở vuối nhau một nhà làm vậy! Cho nên ví bằng 
có còn nơi nào bôn đạo giữ thói quen ấy, thày cả phải ra sức cho 
được phá tuyệt cho kíp, mà người phải đe cả kẻ đã hỏi nhau, cả 
cha mẹ chúng nó nếu không vâng lời, thì người sẽ giam không 
cho ăn mày các phép, lại sẽ xin Bề trên ra vạ cứ phép thánh 


'Y ghêrêg1a mà phạt nó. 


140 


3. Những kẻ muốn kết bạn phải thuộc cho đủ các điều cần về sự 
chịu phép nhất phu nhất phụ nên và ít là các điều can hệ trong 
sách bôn lẽ cần, vì chưng như đã chép trong sách các phép Rôma 
“chúng nó về sau sẽ phải dạy đỗ con cái mình các điều ấy.” Vậy 
thày cả phải liệu mà khảo chúng nó về những điều ấy cho sớm, 
kẻo có đợi cho đến khi đã lo liệu mọi sự sẵn đến xin chịu phép 
cưới, thày cả mới hỏi, thì thường có cheo leo, vì chưng có khi 
mình phải giãn phép cưới và sinh rầy rà cả thể cho người ta, nhất 
là khi hai bên kết bạn thuộc về họ xa, hay là người phải làm 
phép cưới cho kẻ không thuộc và không dọn mình cho đủ, là 
điều vốn không nên làm. 

Có một lúc tiện mà khảo hai bên, là khi người ta đến trình thày 
cả lần trước hết cho được lo việc hỏi nhau, vì chưng nếu bấy giờ 
chúng nó chưa biết đủ thì từ lúc ấy cho đến ngày làm phép cưới, 
nó sẽ kịp học thuộc các điều cần được. Trong dịp khảo ấy phải 
dạy hai bên nam nữ cho nó biết cách rửa tội. 

4. Xưa nay, bởi sự đạo đã năng phải kẻ ghét cấm cách bắt bó, 
cùng bởi có nhiều ngăn trở khác nữa, thì các địa phận miền này 
chưa quen rao trong nhà thờ những đôi toan lấy nhau. Song гау 
nhờ ơn Đức Chúa Lời thương cho mọi sự và lòng người ta được 
khá hơn trước, thì Tòa Công đồng này ước ao hết sức cho các 
địa phận ta theo lề lối chung thánh Yghêrêgia tùy có thể theo 


được. Vì vậy đã định rằng: từ rầy về sau trước khi làm phép cưới 


141 


cho đôi nào, thì phải rao và đọc tên kẻ sắp lẫy nhau cứ như mẫu 
mực sách các phép Rôma dạy. Nếu con lai con gái thuộc về hai 
xứ khác nhau, thì phải rao trong cả hai xứ ấy, mà bởi vì trong 
mièn này chưa có xứ nào lập thành lề lỗi như phép dạy, cho nên 
đến ngày lễ cả lễ lạy, thày cả làm lễ ở họ nào trong bản xứ thì 
được rao trong nhà thờ họ ấy. Còn về các điều khác thì sẽ thuộc 
về quyền các đẳng Уйуб chỉ giáo cách tiện mà làm việc rao cho 
nên và cho chắc chắn. 

5. Khi đã gần đến ngày chịu phép cưới “thày cả phải bảo hai 
bên dọn mình xưng tội kĩ càng mà chịu lễ và chịu phép nhất 
phu nhất phụ sốt săng; lại cũng phải dạy bảo cắt nghĩa cho 
chúng nó biết cách ăn ở xứng đáng và phải phép đạo trong bậc 
vợ chồng, nghĩa là phải dùng kinh thánh mà nhắc cho nó tích 
ông Tobia bà Sara và lời đức thánh thiên thần Raphael đã bảo 
ban hai ông bà ấy về sự vợ chồng phải ăn ở vuối nhau cho 


sạch sẽ là dường nảo.” (Sách Rituale Roma.) 


-Ш - 
1. Cứ sự thường phải làm phép cưới trong nhà thờ lúc sắp làm lễ, 
mà lúc ấy thày cả sẽ mặc áo alba và áo lễ, song không được đeo 
dây manipulô. Còn khi vì lẽ gì người phải làm phép ấy lúc khác, 


thì sẽ mặc áo dòng và dây stola. 


142 


2. Các thày cả phải nhớ rằng: trong mùa Adventô và mùa Chay, 
thì cám sự làm lễ và làm phép cưới như trong sách lễ, song 
chăng cám sự làm phép giao như đã chỉ trong sách Các phép 
Roma, mà khi có lẽ nào phải, thì các địa phận miền này cũng 
được phép làm phép nhất phu nhất phụ cách thường thê ấy. Còn 
sự làm phép cứ như trong sách lễ đang khi làm lễ missa, thì vốn 
phải làm, dù người đàn bà đã góa bụa mặc lòng, song chưa có 
chịu phép ấy; nhược bằng đàn bà đã chịu phép ấy rồi, thì không 
được làm nữa, dù đàn bà ấy lẫy người đàn ông chưa kết bạn bao 
giò cũng vậy. 

3. Dù có người khác ở trong nhà thờ lúc làm phép cưới, phép 
giao mặc lòng, song cha mẹ đôi bên hay là thày cả phải chỉ ít là 
hai người chắc chắn, bên con lai một người đàn ông và bên con 
gái một người đàn bà đứng gần mà làm chứng đang khi hai bên 
giao lấy nhau, cho khỏi các điều hồ nghi về sau, và thày cả cũng 
phải hỏi tên hai người làm chứng ấy cùng biên vào số kẻ chịu 
phép nhất phu nhất phụ. Kẻ đến chịu phép cưới đã phải sắm một 
cái nhẫn sẵn, mà nếu nó không sắm được, thì ау cả phải sắm 
sẵn một cái, rồi khi đã làm phép nhẫn ấy, đoạn thày cả đưa cho 
người chồng xỏ vào ngón tay thứ tư tay tả vợ mình cách nghiêm 
trang xứng đáng. 

Khi làm phép nhất phu nhất phụ trong nhà thờ, thì nên liệu mà 


dọn bề ngoài khí trọng thể hơn xưa nay, vì chưng như sách Các 


143 


phép dạy “phép ấy là sự thánh và phải làm cách tôn kính mới 
xứng” mà cho được thêm sự trọng thê ау, thì phải liệu dần dần 
cho người ta quen ăn cưới và đưa dâu chính ngày đã chịu phép 
cưới, để vợ chồng bắt đầu ở chung vuối nhau ngay. 

Hoặc thỉnh thoảng có gặp nó nào khi làm phép cưới rồi, người 
vợ còn ở lại lâu lâu ở nhà cha mẹ mình, thì cứ sự thường không 
nên làm thinh, vì bởi sự ấy vợ chồng nhiều khi thiệt lắm. 

4. Trong các địa phận ta chỉ trừ mấy nơi, còn thì chưa rao lót sắc 
Tametsi Tòa Công đồng Tridentinô đã lập ra; mới rao phần sắc 
buộc phải giao lấy nhau trước mặt ít là hai người làm chứng mới 
thành phép nhất phu nhất phụ mà thôi. Dù thế mặc lòng phép 
buộc kẻ toan lấy nhau phải đến cùng ау cả, phần thì để người 
tra xét có ngăn trở cách nào chăng, phần thì để người làm phép 
cưới cho. Còn sự rao lót cả sắc đã nói trên này trong các địa 
phận ta thì Toà Công đồng xét rằng: chưa nên. 

5. Về sự nộp cheo làng, dù có phải liệu cách bất thường vì lẽ vội 
сап, thí dụ vì có người họ hàng bên lai, hay là bên gái sắp chết, 
та phải nộp cheo chạy tang mặc lòng đừng bao giờ làm thinh 
thói rất trái nghịch nộp cheo khi hai bên chưa đến cùng thày cả 
trước để người tra xét và biết rõ ràng nó không có sự gì ngăn trở 
sốt mà có thê kết bạn cùng nhau được. 

6. Thày cả phải trần lực xem sóc, kẻo nhân dịp cheo cưới người 


ta làm sự gì dôi trá, nhât là kẻo bôn đạo mới mắc về sự lạy tô lạy 


144 


vua bếp hay là cứ theo thói kẻ vô đạo khi toan lấy nhau thì xem 
ngày tháng xem tuổi xem số chăng. Cũng phải khuyên bôn đạo 
hãy giữ cần kiệm đừng tiêu pha tốn phí trong dịp ấy quá lẽ, vì sự 
ấy sinh nhiều điều khó lòng, thí dụ những nhà nghèo không có 
thé liệu đủ tiền cho chóng, hóa ra ngăn trở vợ chồng mới không 
về vuối nhau được, mà bởi sự ấy thì thiệt hại phần linh hồn lắm 


lăm. 


-IV- 

1. Các thày cả missionariô và các thày cả bản cuốc cần phải biết 
cho rành rọt các ngăn trở cắm và ngăn trở đứt về phép nhất phu 
nhất phụ, kẻo tại mình không tường những điều ấy mà người ta 
lấy nhau trái phép và có tội hay là lấy nhau không thành vợ 
chồng chăng: lại cần phải thông thuộc các giống ngăn trở, để 
hoặc là mình có gặp đôi nào đã lấy nhau đang khi mắc ngăn trở 
nảo, thì biết lựa cách khôn ngoan mà chữa lại theo lề lỗi các thày 
lý đoán dạy. 

2. Về phần những cha mẹ đã gả con cho kẻ ngoại đạo, hay là cho 
con kết bạn vuối kẻ ngoại đạo khi không có phép tha, ví bằng về 
sau kẻ ấy không còn có thé lo liệu mà phá việc ấy được, thì phải 
buộc nhặt chúng nó làm hết sức cho được gỡ con lai hay con gái 


mình khỏi dip tội, mà nêu nó đã ra sức liệu trước, lại nó thật lòng 


145 


hứa và quyết về sau có gặp dịp cũng sẽ ra sức liệu nữa, thì phải 
3. Các thày cả cũng phải nhớ thánh Yghêrêgia đã truyền phải tin 
khi kẻ có đạo kết bạn cùng nhau thì chính bản tính phép nhất 
phu nhất phụ chỉ thuộc về lề luật trong đạo mà thôi. Còn về 
những sự ngoại phép ấy thì phải tuân cứ lề luật phần đời, nhất là 
khi bởi không giữ luật ấy, thì hay sinh ra sự khốn khó xôn xao 
cho bốn đạo ở giữa kẻ ngoại đạo; nhân vì lẽ ау sự biết các ngăn 
trở phần đời đã lập trong nước này là sự rất có ích cho các thày 
cả thay thảy. 

4. Khi hai người toan lấy nhau đang ở trong hai địa phận khác 
nhau, thì chăng cần phải xin cả hai đắng bè trên, nghĩa là cả bề 
trên bên lai cả bề trên bên gái tha ngăn trở; chốc ấy xin bề trên 
một bên tha thì cũng đủ. ( Thư Tòa áp việc giảng đạo đệ ngày 19 
Septembrê 1864). 

Vì vậy ta ước ao cho tòa công đồng này lập một mẫu tờ tha chung 
mà in bằng chữ latinh và bằng chữ nôm cho tiện. 

Ví bằng có phải tha ngăn trở về phép nhất phu nhất phụ, thì thày 
cả phải xét là ngăn trở gì, và bề trên đã thông cho mình những 
phép nào, lại có đủ lẽ tha nữa; chăng vậy thì liều mình tha ngăn 
trở không thành. 

Vả lại lần nào cũng phải làm tờ tha theo các điều Toà thánh dạy 


phải giữ, rôi phải biên vào sô tha ngăn trở mới được. Các thày са 


146 


cũng phải nhớ rằng từ sắc Đức thánh Phapha Lêong XIII đã ra 
về kẻ xin tha ngăn trở thì sự nó đã giao cảm cùng nhau trước 
không còn cần phải tỏ ra cho việc tha ngăn trở được thành nữa. 

5. Khi gặp một người nào mắc ngăn trở kép, luật vốn сат ai 
không có phép riêng thì không được tha, song le khi gặp một 
người vừa mắc một ngăn trở trống về tòa ngoài vừa mắc một hay 
là nhiều ngăn trở kín về tòa trong thì thày cả được tha những nó 
thé ấy. (Thư đắng làm đầu Toà áp việc giảng đạo đệ ngày 10 
Aprilis 1892.) Về sự tha ngăn trở kép cũng nên xem sách đoán 
ông Сотгё. 

6. Ví bằng trong hai người lấy nhau có một người đáng ăn mày 
phép giải tội và một người không đáng, thì được tha ngăn trở 
miễn là có lẽ rất can hệ mà không sinh gương mù. (Sắc Tòa áp 
việc giảng đạo đệ ngày 14 Febr. 1804.) Song le ví dù cả và hai 
bên mắc tội trồng cho nên không kết bạn trước mặt thánh 
Yghêrêgia được, thì Tòa áp việc giảng đạo cấm không được 
phép tha ngăn trở cho nó. 

7. Chiếu lề luật nước này, đàn bà пао đã bỏ chồng mình thì 
cần phải có tờ rẫy mới kết bạn vuối người khác được. Nhân vì 
lẽ ду khi có lẽ mà luận bởi không có tờ rẫy tờ phóng thì sẽ 
sinh ra những sự khốn khó nặng, chốc ấy thày cả sẽ bảo người 
vợ vốn có đạo cần lây tò Ấy; thí dụ khi đã đoán sự đôi ау lây 


nhau không thành phép mà người chồng là người khô khan, 


147 


hay là ở làng ấy là làng gián tòng xôi đỗ, nhất là phải bảo đàn 
bà bổn đạo mới liệu thể ấy khi chồng nó chối không chịu lở 
lại cùng không chịu ở hòa thuận vuối nó. Song le cả kẻ bảo 
đòi tờ rẫy cả kẻ đòi tờ ấy phải tin thật tờ phóng thể ấy chăng 
có sức gì mà tháo dây tự nhiên buộc vợ chồng ra được, mình 
chỉ có ý xin tờ ấy theo thói quen nước này để có bút tích đỡ 
mình về sau mà thôi, mà nếu có dễ liệu được, thì phải phân 
phô như vậy. (Sắc Tòa thánh gửi cho Đức Thày Liêm ngày 23 
Febr. 1853, sách Sắc trang 108.) 

8. Khi người đàn ông vô đạo có nhiều vợ mà nó chịu phép rửa 
tội, thì đừng kế khi vợ cả cũng хіп йі đạo, chăng vậy được tha 
cho người chồng chọn lấy một người trong các vợ mọn mặc ý 
mình, miễn là người ấy lở lại đạo. Vậy phép rộng ấy cũng chỉ 
được về đàn bà đã lấy nhiều chồng kế tiếp nhau, miễn là chồng 
nó lấy trước hết không chịu đi đạo. (Sắc Tòa s. Off. 12 Juniô 
1843.) 

9. Cứ sự thường khi người ta chưa lấy nhau, thì không mấy 
khi nên tha ngăn trở khác đạo, nhất là về phần đàn bà; còn khi 
người ta lấy nhau đã khí lâu mà có lẽ nên thì phải tha, song 
lần nào cũng phải giữ các điều Tòa thánh đã truyền. 

Về các ngăn trở khác, thày cả nào có phép tha thì phải ở rộng 


phép, vì bôn đạo ta còn ít ôi lắm mà số phận nó thật đáng 


148 


thương; song le thể nào đừng tha khi không đủ lẽ kẻo việc tha 
không thành, vì mình chỉ có quyền tùy sai mà thôi. 

10. Có lời Tòa S.Off. đã thưa lại ngày 7 Maiô 1890 mà rằng: về 
sự tính tuổi cần cho được kết bạn, ví bằng có tính theo năm 
annam là năm mặt lăng, thì phải thêm một tháng, nghĩa là giả 
như có người sinh ra ngày mồng một tháng Giêng năm nay, mà 
khi đã được lọn mười hai hay là mười bốn năm (tùy là bên con 
gái hay là con lai) năm mặt lăng, hãy còn phải chờ đến ngày 
mông một tháng hai mới chịu phép nhất phu nhất phụ cho thành 


được. 


PHÀN THỨ IV 


VÈ SỰ COI SÓC BÔN ĐẠO 


Về sự coi sóc bốn đạo thì có một điều cần làm, là phải lo mà giữ 
một mực chung, chăng những là trong các điều can hệ hơn, mà 
lại trong các điều thường hành, kẻo kẻ yếu nhân đức tin trông 
thấy địa phận này ăn ở thể nọ, địa phận kia ăn ở thể kia thì vấp 


phạm chăng. Lại nếu có mẫu mực chung thì những người bôn 


149 


đạo hay đi lại địa phận nọ địa phận kia cũng dễ giữ phép đạo hơn 
nữa, mà sự lập mẫu mực chung cũng là chính việc Tòa thánh có 
ý liệu khi truyền hội các Công đồng Miền như công đồng ta này. 
Lại có một điều rất đáng ước ao là khi một đẳng Vitvồ đã xét 
rằng cần phải lập hay là sửa lại điều gì chung trong địa phận 
mình, và khi Tòa thánh đã ban cho người phép пао chung, hay là 
đã gửi sắc nào có ích chung, thì người lại thông cho các đắng 
Vitvồ khác biết sự thể, để khi liệu được thì truyền các điều ấy 
trong địa phận mình nữa; chẳng vậy thì các địa phận ta sẽ làm 


mọi sự khác dân dân. 


ĐOẠN THỨ I 


УЁ ĐIÊU RĂN BUỘC ХЕМ LẺ VÀ KIÊNG VIỆC УЁ PHÀN 
XÁC 
Кр a 
1. Cứ sắc Tòa thánh đã ra ngày 9 Maiô 1899, thì những ngày lễ 
buộc phải giữ trong các địa phận ta là các ngày lễ cả quanh năm 
và lễ Sinh nhật Đức Chúa Jêsu, lễ Đức Chúa Jêsu lên lời, lễ Đức 
Bà linh hồn và xác lên lời cùng lễ các thánh. Còn các ngày lễ 
khác gặp trong tuần, dù chính ngày lễ ông thánh Phêrô và ông 
thánh Bảo Lộc cũng chắng trừ, thì phải dịch xuống ngày lễ cả 


sau. 


150 


2. Phải năng khuyên bảo con chiên giữ cho phải phép đạo các 
ngày lễ cả và mấy ngày lễ lạy còn để lại thể này, là bấy nhiêu 
ngày ấy chớ làm việc về phần xác, mà lại phải làm những sự 
phúc đức; mà cho được giữ như làm vậy, thì có một điều rất nên 
liệu ở những nơi liệu được, là các ngày lễ lạy, lễ cả, thày cả cắt 
nghĩa sách bổn và lập lễ phép nào đấy cho bổn đạo thông công, 
thì dễ kiêng việc phân xác hơn. 

3. Về sự giữ ngày lễ thì phép đạo buộc hai điều: một là xem lễ, 
hai là kiêng việc phần xác. Sự xem lễ thì thày cả không được 
quyền tha thật; người chỉ được cứ các lẽ sách đoán dạy mà luận 
những lúc nào không buộc bôn đạo xem lễ mà thôi. 

4. Bởi vì không được đủ thày cả cho các họ, “cho nên sẽ chỉ một 
người nào trong họ có phần đạo đức khá, và thuộc thành lẽ đạo, 
để khi thày cả ở xa, thì kẻ ấy đứng đầu việc đọc kinh chung các 
ngày lễ cả lễ lạy, và coi sóc mọi sự trong họ.” (Công đồng Đàng 


Ngoài п°7). 


-П- 
Thày cả nào được phép tha cho bôn đạo làm việc về phần xác, 
thì hằng phải nhớ những điều sau này: 
1. Bởi phép riêng ấy thì thày cả có quyền tha cho bổn đạo 
khó khăn cần phải đi làm mà nuôi mình, được phép làm việc 


phần xác các ngày lễ cả lễ lạy, miễn là kẻ ấy đã xem lễ khi 


151 


có thể xem được; bằng không xem lễ được, thì phải đọc kinh 
bù. 

2. Còn về những bôn đạo không cần phải đi làm cho lắm, thì 
trong những ngày lễ ấy cũng được tha cho kẻ ấy làm việc về 
phần xác từ quá trưa mà đi, trừ bốn ngày lễ này: lễ Phục sinh, lễ 
Sinh nhật Đức Chúa Jêsu, lễ Đức Chúa Phiritô Sangtô hiện 
xuống, lễ Đức Bà lên lời, thì mọi người phải kiêng việc phần xác 
cả ngày. 

3. Bao nhiêu kẻ không phải là bởi nghèo túng, song le bởi nhờ 
phép tha đã nói trên này, mà làm việc phần xác ngày lễ cả lễ lạy, 
nếu mình ngăn trở sự cần không xem lễ được, thì phép buộc 
cách nặng phải đọc kinh bù. Vậy các địa phận miền này hợp một 
ý vuối nhau thì định chỉ một tràng hạt năm chục về sự đọc kinh 
bù làm vậy, và miễn là đọc những kinh ấy nội ngày lễ thì đủ cho 
được khỏi tội; lại các kinh bôn đạo quen đọc ban sáng hay là ban 
tối cũng đủ cho người ta xóng mình chăng buộc thêm kinh gì 
nữa. 

4. Cho được dùng phép rộng ấy cho nên, các thày cả sẽ phải nhớ 
những điều phải lẽ sách đoán ông Sica dạy mà rằng: “Khi thánh 
Yghêrêgia đã tha phép làm việc về phần xác, thì chăng những là 
đã xét hầu hết bôn đạo ta là kẻ khó khăn bàn cùng; mà lại thánh 
Yghêrêgia cũng đã xét đoàn nhỏ mọn này phải số phận eo hẹp là 


dường nảo; vì chưng bôn đạo phải ở rải rác giữa lũ rât lớn kẻ vô 


152 


đạo, thì phải đi lại buôn bán vuối chúng nó và nhiều khi phải làm 
tôi hầu hạ chúng nó, lại cũng thường phải chịu chúng nó nhạo 
báng х1 vả bắt bớ nữa, cho nên bốn đạo thật đáng thánh 
Yghêrêgia thương và nói lề luật Người cho nó được nhờ.” 

Vả lại có điều này ta ước ao lắm, là các thày cả phải lo lắng làm 
gương tốt cho bôn đạo, cho nên đừng ігау đi đàng ngày lễ cả lễ 
lạy, khi không có lẽ can hệ, mà lại hãy năng đến nhà thờ hơn 
ngày khác, mà giảng giải và tập tành những lễ phép xứng hợp 
cho được giục lòng bôn đạo chịu khó giữ ngày lễ sốt sång. 

“Sự giảng lời thánh là sự rất cần dường ấy, cho nên đắng nào 
chăn chiên mà dám bỏ việc ấy, thì ra như để linh hồn người ta 
chết đói, cũng là như giết nó vậy; lại trêu cơn giận Thiên Chúa 
đe loi sự і cho mình, vì chưng Đức Chúa Lời sẽ đòi máu con 
chiên người bởi tay kẻ chăn, cho nên các thày cả тіѕѕіопагіб уа 
các thày cả bản cuốc hãy năng nắn giảng giải, mà lại như lời ông 
thánh Bảo Lộc dạy rằng: “ Dù khi gặp фір tiện dù bát tiện mặc 
lòng cũng cứ khuyên bảo dạy dỗ quở trách con chiên, xin nài nó 
lở lại luôn; nhất là đang khi làm phúc phải giảng hằng ngày, vì 
chưng một năm các họ chỉ được gặp đắng làm thày một hai lần 
mấy ngày mà thôi; lại cho ai nấy được nghe giảng, thì người ta 
phải sỉ lượt nhau mà đến, và cho bổn đạo được nghe lời thánh 


làm của nuôi linh hôn một chút, thì ta phải ra sức siêng năng 


153 


giảng lời ấy cho nó hơn mới được.” (Công đồng Tứ Xuyên đoạn 
X n° XXV) 

“Ta tân tâm khuyên các có các cụ mới nhận việc chăn giữ linh 
hồn người ta, thì trong những năm mới bắt đầu làm việc ấy hãy 
chịu khó viết các bài giảng và học thuộc lòng cho hết; mà dù về 
sau đã quen sự giảng, đã được thành thuộc khéo nói hơn ít nhiều 
mặc lòng, chớ gì còn ép mình biên lấy những lẽ cái trong bài có 
у giảng và sắp đặt trong trí khôn cứ thứ tự bài giảng thì tốt lắm.” 
(Dis. aud. n° 90). 

“Đừng có bao giờ giảng khi chưa dọn mình, nghĩa là khi chưa 
xem sách học hành nguyện ngắm cho được giảng những lời Đức 
Chúa Lời đã dạy bởi sách Thánh hay là sách khác chắc chắn, 
nhất là sách bổn Кота mà ra, vì chưng phải giảng những điều 
Đức Chúa Phiritô Sangtô phán truyền, chớ cứ trí khôn mình bày 
đặt những lẽ thế gian mà pha lẽ dói lộn vào lẽ thật.” (Công đồng 
Tứ Xuyên, đoạn X n°? XXVI). 

Nếu Һау cả có muốn hiểu sự cầu nguyện sốt sáng mà xin ơn soi 
sáng cho chính kẻ giảng và cho những kẻ nghe giảng là sự rất 
cần dường nào thì phải nhớ lời ông thánh Tômasô dạy rằng: “Có 
lần ơn ích bởi bài giảng hỏng mất tại sự lỗi kẻ nghe, song cũng 


có khi hư mất tại sự lỗi chính kẻ giảng nữa.” 


154 


Lại có lời ông thánh Grêgoriô rằng: “ Nếu Đức Chúa Phiritô Sangtô 

không đồ ơn xuống cho đầy lòng kẻ nghe, thì tiếng kẻ dạy dỗ ran vào 
10 tai nó vô ích.” (Мог. lib. XXIV, cap. ХШ). 
“ Khi giảng đừng vội nói quát tháo to tiếng như thể tiếng 
chiêng tiếng trống kêu to trên không; phải giảng tiếng vừa 
phải, dùng những tiếng người ta quen dùng chân thật giản di. 
Vốn phải giảng về các giống tội cho mạnh, song phải giữ 
đừng có nói riêng đến ai, mà làm hư mất tiếng tốt người ta, 
như đã thấy kẻ vô tâm làm thế một đôi khi, cho nên người ta 
buồn giận cùng sinh аїр tội.” (Công đông Tứ Xuyên, đoạn X, 
n°? ХХМІ.) 


ĐOẠN THỨ II 
VÈ SỰ KIÊNG THIT УА АХ CHAY 


-1- 
1. Cứ sắc Toà thánh ta đã Кё trên này, thì các địa phận miền này 
chỉ phải ăn chay những ngày sau này: là các ngày thứ sáu trong 
mùa chay cả cùng ngày thứ tư trong tuần lễ thánh và ngày trước 
lễ Sinh nhật Đức Chúa Јёѕи. 
2. Trong bữa uống nước tối ngày ăn chay, được phép ăn trứng và 


các đô có sữa pha vào. 


155 


-II - 
1. Bởi cũng một sắc ấy, những ngày phải kiêng thịt là các ngày 
thứ sáu quanh năm, các ngày thứ tư và thứ sáu trong mùa chay 
cả, ngày trước lễ Sinh Nhật Đức Chúa Jêsu, ngày thứ bảy trước 
lễ Hiện xuống và ngày trước lễ Đức Bà linh hồn và xác lên lời. 
2. Những ngày nào đã tha không buộc phải kiêng thịt, thì được 
phép ăn nhiều bữa thịt trong một ngày ấy. 
3. Các ngày ăn chay và kiêng thịt, thì được phép dùng mỡ 
nước mà доп đồ ăn; lại dù trong những ngày vốn đã сат ăn 
thịt lộn vuối cá mặc lòng, cũng được dùng nước mắm và 
mắm tép. 
4. Khi nào trong ba ngày tết nguyên đán gặp phải ngày 
kiêng thịt hay là ăn chay, thì các đắng Víitvồ được phép 
dịch sự kiêng thịt và ăn chay về ngày khác mình lấy làm 
tiện; song le năm nào phải rao sự dịch làm vậy cho bốn 


đạo được biêt sớm. 


ĐOẠN THỨ Ш 
УЁ TRÙM TRƯỞNG CÁC НО 


sf 
Trong mỗi một họ sẽ đặt một ông trùm chính và một ông trùm 
tùy, là người có phần nhân đức và là người һап hoi; chính họ đạo 


156 


sẽ chọn láy, rồi xin thày cả chiếu nhận йё cho hai người ấy thay 
mặt thay quyền Шау cả mà lo liệu mọi sự trong họ, со1 sóc gìn 
giữ nhà thờ và ruộng đạo điền, gióng giả các tràng học kinh bổn 
cho có phép tắc, phân miêng phân xử các пб nhỏ mọn thưa gửi 
nhau trong họ, cùng bắt giữ các khoản lệ cho phải phép; lại ít là 
các ngày lễ, đứng đầu coi việc đọc kinh chung trong nhà thờ, và 
khi vắng người kẻ giảng, thì rao lịch cho người ta nghe biết ngày 
lễ và ngày kiêng thịt ăn chay; khi có kẻ liệt trong họ, thì chăm 
chút thăm nom, mà nếu bệnh ra nặng, thì cho đi rước Шау cả, 
càng mau chóng càng hay, để kẻ liệt được ăn mày các phép 
sacramentô cho nên. Bởi đấy cho nên, thày cả càng phải gióng 
giả hết sức để các ông trùm được mạnh thế mà làm nỗi việc; mà 
cũng một lẽ ду, hoặc có thói trái nghịch пао đã 1ёп vào trong họ, 
hoặc bổn đạo có điều gì bất bình đức mắng nhau, hay là có đôi 
nảo toan lây nhau v.v., tóm lại sự gì sự gì thuộc về quyền cai 
quản coi sóc bôn đạo, thì là chính việc buộc ông trùm phải trình 


đẳng làm thày cho hết. 


-II- 
Các ông trùm các họ trong xứ nội, thì sẽ lập một hội chung vuối 
nhau gọi là hàng phủ, mà khi đã trình thày cả, thì sẽ chọn trong 
hội ấy hai người làm chánh trương và làm phó trương hàng phủ 


đề khi đến ngày lễ trọng nào hay là hàng xứ có việc gì chung, thì 


157 


hai người ấy đứng hội hợp các trùm các họ; song le về những 
việc khí hệ trọng, thì không được làm gì khi thày cả chính xứ 
chưa ban phép. 


-Ш - 
Có một điều này đã tỏ là các сб các cụ không có quyền gì về tòa 
ngoài, cho nên không được ra hình phạt về tòa ау cách nào, vì 
vậy đừng đánh đòn ai, đừng phạt vạ tiền người nào, dù về lẽ nào 
cũng vậy: phương chi không được cắm ai đến ăn mày các phép, 
trừ những thứ người sách lý đoán đã quen luận không đáng ăn 
mày các phép mà thôi. Cũng một lẽ ấy chớ để cho ai phải loại ra 


khỏi họ đạo bao giờ. 


ĐOẠN THỨ IV 
УЁ CÁC TRÀNG DẠY KINH ВОК 


1. Kinh thánh có lời rằng: “khi người ta còn trẻ đã đi lối nào, thì 
đến khi già cũng đi lối ấy.” ( Proverb. 22, 6.) Bởi đấy cho nên 
thày cả phải chuyên cần săn sóc cho các trẻ nam nữ học thuộc 
các điều cần trong đạo. 

2. Trong mỗi một họ sẽ tùy số trẻ được nhiều hay là ít thế nào, 


та bâu một hay nhiêu quản giáo nam đê dạy trẻ nam, уа bâu 


158 


một hay là nhiều quản giáo nữ йё dạy trẻ nữ, để các trẻ nam nữ 
học kinh bôn cần và tập tành nó về phép tắc nét na cùng bảo ban 
cách thức phải giữ trong nhà thờ, và trong các lễ phép chung làm 
trong nhà thờ nữa. Các quản giáo sẽ dạy các trẻ nhưng không, 
song le họ nào phải thu xếp liệu lượng cách nào tùy nghi йё mà 
thưởng công khó nhọc các quản giáo. Còn về sự bầu quản giáo 
thì trùm họ và viên chức phải hợp nhau mà bầu, rồi trình thày cả 
ưng nhận, mà thày cả cũng phải chăm chút xem sóc cho cả trẻ 
con cả cha mẹ chúng nó tôn kính đắng bậc quản giáo cho xứng 
chăng dám lấy làm thường bao giờ. 

3. Hoặc có họ nào không có thể tìm người nữ gánh việc quản 
giáo được, thì cho phép mượn chị em Mến câu rút hay là chị em 
dòng ba thánh Duminhgô tùy tiện và dễ liệu. 

4. Năm nào đến kì nộp số tất niên, thày cả phải trình Bề trên số 
trẻ nam nữ đi học kinh bồn là bao nhiêu và nó tấn tới về sự học 
hành cùng về lòng đạo là thể nào. 

Ở đâu liệu được, thì phải dạy trẻ con đọc và viết chữ nôm latinh 
gọi là cuốc ngữ йё nó tập hát các hymnô các са vãn đạo (Công 
đồng Nhật Bản năm 1890) và xem những sách đạo in chữ nôm 
latinh cho dē hơn. Cứ ý Tòa thánh, thì đừng kê kinh bôn, lại nên 
dạy chúng nó những sự cần hơn về sử kí đạo thánh Đức Chúa 


Lời. 


159 


ĐOẠN THỨ V 


VÈ CÁC TRÀNG HỌC KHÁC CÙNG VÈ ТНАҮ GIÁO DẠY VÀ 
SÁCH HỌC 


-1- 

1. Очуёп cai quản thánh Yghêrêg1a đã сми lấy bởi bạn cực trọng là 
Đức Chúa Jêsu ban cho, thì thánh Y ghêrêg1a được dùng mặc ý mình, 
nên phải dùng mà đốc sức các tràng học chung hay là học tư chắng kì, 
nhất là những tràng các dân xã đã lập để cho những tràng ấy giảng dạy 
cùng gìn giữ lẽ đạo nguyên tuyên và cho các trẻ được học biết và tập 
tành phép đạo. (Sắc Đức thánh Phapha Phiô ІХ, năm 1851.) 

2. Bởi vì trong thì buổi này các đắng Vítvồ khó xem sóc, mà lại 
không có thê xem sóc các tràng nhà nước được, cho nên ta hết 
lòng khuyên các đắng ấy lo liệu càng mau càng hay, ít là trong 
những thành lớn hơn, mà mở thứ tràng gọi là tràng học mở lòng, 
lại lo liệu theo sắc Đức thánh Phapha Phiô IX đã nói trên này, 
cho các tràng ấy lấy sự dạy dỗ tập tành lẽ đạo làm cần làm chính 
việc đến nỗi các điều khác dạy ở đấy ra như việc tùy việc tiếp 


mà thôi. 


-II- 
1. Còn về sự tìm Һау dạy, thì các đắng Vítvồ phải xê xếp thế 


nảo trong địa phận mình cho được người thuộc về các dòng nam 
160 


nữ đã nhận việc dạy trẻ con; mà nếu có cần thêm thày giáo khác 
thì lấy người thường nhân nước này cũng được, vì chắc sẽ sinh 
nhiều ích. (Thư Tòa thánh gửi cho các Vítvồ nước Ngô năm 
1883.) 

Cũng có khi các thày missionariô giúp được cách cả thể việc mở 
tràng ấy cho nó thành và cho nó tấn tới thịnh sự, cho nên ta 
khuyên vì Đức Chúa Lời hãy làm hết sức cho có tràng thé ấy ở 
những nơi xem ra cần mở hay là mở được ích lắm, nhất là khi ở 
đây đã có nhà tràng khác trẻ có đạo đi học và mắc phải sự không 
hay phần linh hồn. — Lại nếu chính ау cả missiônariô có lấy 
giờ mà dạy trẻ con được thì người đừng lấy việc ấy làm hèn 
không xứng đáng làm chi. 

Hễ bao giờ đã xin được nhà nước tiền của gì giúp các nhà tràng 
áy, thì sẽ vui lòng mà nhận lấy, miễn là giữ sự thong dong mặc ý 
mình về sách học cùng về cách dạy và những điều khác làm vậy 
thì mới nên. 

Hoặc có thành lớn nào chưa mở tràng học tiếng Phú lãng sa 
được, thì phải liệu ít là mở tràng học сиёс пой. 

Sẽ chỉ nơi riêng trong nhà thờ cho học trò nam nữ xem lễ ngày 
lễ cả lễ lạy, mà phải có một thày giáo coi chúng nó ở đấy. 

2. Về các tràng học nho, thày cả phải lo liệu cho trẻ con nhà có 
đạo được khỏi đi học vuối thày đồ ngoại đạo, mà nếu không sao 


liệu được vì thiếu thày đồ có đạo, thì người phải bảo cha mẹ cho 


161 


nó biết phép buộc cách nặng hai điều này: một là cha mẹ phải có 
ý coi giữ kẻo con cái phải học điều gì trái phép đạo và nghịch 
cùng thói lành chăng: hai là phải xin cho được tờ chữ chắc chắn 
ау đồ tha rõ ràng, dù khi thày còn sống, dù khi đã qua đời, thì 
học trò có đạo được xóng mình, và không phải đóng góp của gì 
về việc dối trá cách nào. Уа lại cũng phải lo liệu cách nào cho 


học trò được giữ ngày lễ và học kinh bôn nữa. 


-Ш - 

1. “Trong các tràng nho, phải cho trẻ con học những sách đạo 
trước đã, rồi mới nên cho học những sách nho quen dạy mọi khi, 
song cho học ít nhiều mà thôi. Lại ta cắm chỉ không được cho 
học những sách chăng kì là pho sách nào, dạy sự dối trá và sự 
quấy quá ô иё, và Кё truyện hay là dạy điều nghịch cùng việc trị 
nước cùng trái thói lành người ta.” (Công đồng Tứ Xuyên, đoạn 
10, N° 28). 

2. Về phần chung các bốn đạo, cũng phải cứ như Công đồng ấy 
dạy (đoạn 10, № 27) mà rằng: “Các sách đạo bề trên đã láy làm 
phải, nhất là sách bốn sách kinh sách ngắm cùng những sách 
giảng lẽ đạo và các sách khác quen dùng, bôn đạo có muốn sắm, 
thì thày cả phải siêng năng lo liệu cho nó mua được các thứ sách 


ау cho аё,” mà cho tiện liệu hơn, ta ban phép cho Һау cả mua 


162 


sẵn mà gửi ở nơi trùm họ, hay là người khác đáng tin, để về sau 
kẻ ấy cứ giá mà bán lại cho bổn đạo. 

3. Bởi vì những sách độc ác khác thật nhiều lắm không kể 
cho xiết được, lại nhật trình tha hồ nhạo báng sự đạo cùng 
thói lành người ta, cho nên công đồng này ước ao chớ gì có 
thé lập được một nhật trình nào chẳng cãi lẽ vuối ai, Song 
dùng cách khôn ngoan mà dạy dỗ cắt nghĩa rõ ràng vừa tầm 
trí khôn người ta các điều tin, các điều truyền răn trong đạo, 


cùng bác lại các điều dối іга đang гау lên trong thì buổi này. 


ĐOẠN THỨ VI 
VÈ SỰ ТЕА НОТ VÀ KIÊNG TRÁNH CÁC VIỆC РО! TRÁ 


„Дз 
Có một điều rất cheo leo hay mở dip cho con chiên trong 
các địa phận mới giảng đạo vấp phạm, là những việc dối trá 
nó trông thấy kẻ ngoại đạo làm mọi nơi, làm luôn, hầu như 
pha lộn vuối các việc nó làm lót đời mình. Nhân vì lẽ ау 
các thày са missionariô và các thày cả Бап сибе phải nhớ 
lời mình đã thề đã khán khi mới sang đến nước này, hay là 
khi mới chịu chức thày cả mà hăm hở lo lắng cho được giữ 


con chiên mình sạch khỏi các sự dôi trá. 


163 


-II- 
Việc đắng bậc mình buộc các cố các cụ phải liệu cách 
khéo mà tra từng nơi trong bản xứ, cho được biết những 
việc rỗi nào kẻ ngoại đạo thường làm và những việc gì bôn 
đạo thỉnh thoảng liều mình mắc phải, để về sau mình có 
thể giảng dạy cho bôn đạo chira bỏ hay là kiêng tránh các 
địp tội làm vậy. Song le các thày cả mới ra làm việc chớ 
vội xét và cấm người ta làm sự nọ sự kia như thê là việc 
rối mà mình lấy làm lạ chăng; vì trong nước này có ít 
nhiều thói quen thật không vướng sự rối mà các đắng 
giảng đạo đã có ý làm ngơ xưa nay. Còn khi thấy thói quen 
nào là sự rối tỏ tường, thì đừng ở rộng phép quá mà làm 
thinh. Bởi đấy cho nên các cố mới sang và các cụ mới chịu 
chức, trước khi đi làm phận làm phúc, phải chuyên cần ý 
tứ mà xem trong sách sắc Tòa thánh cùng sách đoán annam 
và thư chung các đắng bè trên những điều dạy về việc dối 
trá. Lại phải năng hỏi các ông có tuổi và đã từng trải 


những việc ấy, đừng lấy sự hỏi như thế làm xấu hô рі. 


-Ш - 
Những sự gì có mùi dối іта hay là mở dịp cho kẻ có đạo 
vấp phạm, thì ta khuyên các thày cả và bôn đạo hãy kiêng 


tránh các sự ấy, đừng để trong nhà hay là vuối đồ lề mình 


164 


đùng bao giờ. Phương chi càng phải giữ sự ấy về những đồ 
thờ phượng và đồ trang hoàng chạm vẽ trong nhà thờ. Mà 
cho mọi người ăn ở như nhau, thì có một điều đáng ước 
ao, là đắng Vitvồ địa phận nào, chọn lẫy máy thày cå 
missiônariô và mấy thày cả bản cuốc có phần khôn ngoan 
thành thuộc hơn, bàn luận vuối nhau và làm số kĩ càng кё 
ra các sự dối trá thường gặp trong địa phận ấy hơn, йё khi 
hội công đồng lần sau thì điều định một mực thước rõ ràng 
khôn khéo cho được nhỗ tuyệt các sự dối trá cho dē và cho 


chắc hơn. 


- IV- 
Về sự bắt rao trong nhà thờ, ví bằng thày cả có gặp người 
nào lỗi về nhân đức tin, thì đừng theo ý riêng và buộc việc 
đền tội rất nặng ấy cách dễ quá, một phải vâng cứ y như sắc 


Tòa thánh và mẫu mực sách đoán moralis dạy mà thôi. 


ĐOẠN THỨ УП 
VÈ VIỆC ВАМ MA 


-1- 


165 


1. Bởi vì trong dịp mai táng, người nước này quen làm nhiều sự 
rôi lắm, thì Tòa thánh đã viết thư cho Đức thày Liêm mà rằng: 
“Cả Đức ау са các ау cả địa phận Đàng ngoài phải hiểu biết 
rằng: ý Tòa thánh vẫn muốn xưa nay mà bây giờ cũng muốn cho 
các đắng giảng đạo lấy lòng tin lòng sốt sång và trần lực chịu 
khó gỡ đoàn chiên mình cho khỏi các lễ phép cùng các thói dối 
trá kẻ ngoại đạo quen làm quen giữ về tổ tiên đã qua đời.” 

2. Bởi vì các thày cả còn ít ói và mắc nhiều việc về đắng bậc 
mình, cho nên các điều sách các phép Roma dạy về sự mai táng 
kẻ có đạo, thì xưa nay các địa phận ta chưa có thê giữ cho lọn 
được. Dù thế mặc lòng ta khuyên phải thu xếp dần dần mà lập 
thói quen ở những nơi có nhà xứ, khi thày cả ở nhà, thì đem xác 
kẻ chết vào nhà thờ: bấy giờ thày cả mặc áo dòng cùng dây Stola 
thâm sẽ đọc kinh: Si iniquitates và De profundis (Brioc. 21 Juliô 
1855), rồi đọc Subvenite cùng orat Deus cui proprium est và sau 
hết Antiphona lu paradisum . Nếu nơi ấy có đất thánh, thày cả 
phải đưa xác cho đến huyệt, chẳng vậy người phải đưa ít là cho 
đến cửa nhà thờ. 

3. Xét mọi sự thì Бибї này, їа láy làm đủ lẽ mà tha phép ở đâu 
không có thày cả hay là người trở nhiều việc khác, thì được giữ 
thói quen xưa nay là cho thày kẻ giảng đưa xác kẻ có đạo đến 
huyệt, song dọc đàng phải có ý coi cho bôn đạo đừng hỗn độn 


dức lác, mà lại đi nghiêm trang và chia bè lần hạt hay là đọc kinh 


166 


khác sốt sắng. Rồi khi đến nơi huyệt thì người kẻ giảng sẽ quì 
xuống gần huyệt hay là gần quan tài cùng đọc một mình hay là 
đọc chia bè vuối kẻ ở chung quanh Kinh De profundis và orat 
chỉ về kẻ chết, đoạn nín lặng mà rây nước phép trên quan tài và 
trên huyệt. (Thư Tòa thánh gửi cho đắng Vítvò địa phận Trung 
Đàng Ngoài ngày 5 Juliô.) 

4. Khăn giải trên trốc mồ và quan tài phải có mùi thâm, ở giữa 
khăn ấy phải đính câu rút trắng, có muốn đính tua trắng ria mép 
khăn ấy nữa cũng được; song cắm không cho phép dùng khăn 
hay là đồ bài trí mùi đỏ mùi xanh hay là mùi sáng sủa khác bao 
giờ. 

Về sự táng xác trẻ con, phải cứ mùi sách Các phép Roma đã chỉ. 
Thày cả phải có mấy khăn thường thể ấy sẵn cho được dùng khi 
táng xác kẻ có đạo. Lại những câu đối cầm trước quan tài thật là 
thói đáng bãi triệt hắn vì bất hợp vuối thói đạo thánh Đức Chúa 
Lời, thì thày cả phải ý tứ xem xét kẻo hoặc là những câu đối ấy 
có pha điều gì rối hay là điều gì phinh phờ tăng bốc kẻ chết cho 
đáng cười chê chăng. 

5. Sách các phép Roma dạy rằng: “Phải chờ ít là đủ mười hai giờ 
đồng hò (sáu trống canh) từ lúc sinh thì đoạn mới được đưa ma 
và chôn kẻ chết, mà nếu người ta ngộ gió chết tươi, thì phải chờ 
hai mươi giờ mới được chôn. Vì cũng một lẽ ấy, trừ khi có lẽ rất 


mạnh và đã chắc thật người ta chết rồi không hồ nghi cách пао, 


167 


thì ta cắm không được đậy bịt quan tài cho kín khi chưa đủ giờ 
đã chỉ trên này. Nhất là phải giữ mực ấy về sự mai táng trẻ con, 
dù đã khí lớn hay là còn thơ ấu cũng vậy. 

6. Ta xét rằng: thói quen giữ xác kẻ chết trong nhà nhiều 
ngày, mà trong kì ấy ăn uống cỗ bàn là thói quen đáng trách 
mọi đàng. Chó để xác kẻ có đạo hơn hai ngày bất quá hơn ba 
ngày mà không mai táng khi chăng có phép riêng cho để làm 
vậy; mà néu có доп cỗ bàn ăn uống theo thói quen nước này, 
thì phải dọn tùng tiệm mà thôi, chẳng nên phô phang cầu danh 
cầu tiếng làm chi, một vì cần phải dọn cơm cho khách, nhất là 
khách ở xa đến đưa ma. Thật là trong dịp đám ma bôn đạo 
nước này nhiều khi tốn của quá lực nhà mình nhiều lắm, vì lẽ 
rằng bởi phải lả nợ anh em làng nước. Vậy có lời Công đồng 
Nhật Bản dạy về điều đôi tệ ấy mà rằng: bởi vì phải lo giữ tiết 
kiệm và sự tôn kính kẻ chết, thì thày cả sẽ khuyên con chiên 
thôi đi dần dần không dọn bữa ăn trong dịp đám ma nữa; vì 
chưng tuy rằng lúc ấy kẻ có đạo không làm sự gì dối trá, song 
le cứ phép đạo và cứ lòng tin, пёи có làm việc khác ở nơi xác 
chết còn đang nằm, mà không để nơi ấy về nguyên việc cầu 
nguyện, thật không xứng đáng.” Ví bằng còn phải làm thinh 
sự ăn uống thê ау tạm, thì thày cả phải dụ bảo bốn đạo ít là 
chờ cho đến khi các việc đưa ma đã xong rồi mới ăn uống, và 


nêu không có ngăn trở gì, thì phải ngôi ăn ở nhà láng riêng. 


168 


Mà cho bôn đạo không dọn ăn uống dịp làm ma người nhà 
mình và bỏ thói ấy dễ hơn, thì phải khuyên nó khi nào cần 
phải đi đưa ma bạn hữu ngoại đạo thì mình đừng ăn uống йі gì 
ở nhà kẻ chết. 

Hoặc là có người vô đạo đến phúng đám ma kẻ có đạo thì phải 
cắm һап không được làm thinh cho nó lay lục hay là làm lễ phép 
dối trá nào khác trước quan tài. Cũng một lẽ ấy, nếu kẻ có đạo vì 
có họ hàng gần hay là vì lẽ cần khác có đi đám ma kẻ vô đạo, thì 
phải ý tứ kiêng tránh cho khỏi thông công việc dôi trá. 

Khi mai táng người nhà Đức Chúa Lời không nên cho ăn uống, 
phương chi khi đắng làm ау qua đời càng không cho dọn cho 
người ta ăn uống, mà lại các điều đã kể trên này, thì phải giữ 
nhặt hơn, phần thì cho khỏi tiêu pha của nhà đạo vô ích và có 
tội, phần thì cho các thày cả và kẻ giảng vịn được lẽ mạnh hơn 
mà trách và cấm những sự trái phép sẽ thấy trong dịp đám ma 


bôn đạo. 


-II - 
1. Ở đâu liệu được, thì phải rào một nơi riêng như thể là đất 
thánh để táng xác kẻ có đạo ở đấy, mà trong đất ấy phải chỉ mạn 
nào xứng đáng hơn йё phần mộ thày cả như sách Rituale truyền. 
2. Bởi vì khi gặp nô nào phải сат cất xác theo lề lối phép đạo là 


hình phạt nặng lắm; cho nên khi ау cả gặp nó thể ấy, thì người 


169 


phải ở khôn ngoan ý tứ lắm và phải cứ một mực chung này, là phải 
chối cất xác những kẻ đang mắc tội nặng vừa chắc vừa trồng và đã 
chối trước mặt người ta không chịu ăn mày các phép thánh 
Yghêrêgia, song chỉ được chối sự cất xác cứ phép trong đạo những 
thứ người ấy mà thôi. Còn về những nó hồ nghị, thì thày cả đừng 
vội quyết, bèn phải trình bè trên khi trình được; mà nếu không trình 
được, thà rằng ở rộng phép thì hơn. Nhất là các сб missionariô coi 
sóc các nơi có người tây ở, thì phải chịu khó nhớ các điều ấy; lại 
cuối sách Casus conscientiae ông Sica đã chép, có một cặp nói kĩ 
lắm về những kẻ theo bè nhiệm... thì ta khuyên các ông ấy xem 


nữa. 


ĐOẠN THỨ УШ 
VÈ BÔN ĐẠO MỚI 


ĐIÊU THỨ І 
УЁ NHỮNG CÁCH РНАІ DÙNG MÀ GIẢNG ĐẠO 


TẾ 
Vậy chính ý Tòa thánh đã lập các địa phận trong dân ngoại đạo, 
thì vì muốn giảng khuyên kẻ ngoại lở lại đạo thánh Đức Chúa 
Jêsu, cho nên các thợ thiêng liêng nối dòng dõi các thánh tông 
đồ phải tận tâm chăm chút việc giảng đạo; song phải nhớ việc lở 


170 


lại đạo là việc sức người ta làm chăng nổi, phải có ơn Đức Chúa 
Lời phù hộ mới làm được; lại phải nhớ sự ăn mày ơn Đức Chúa 
Lời, thì cứ lỗi chắc hơn са là phải gia tâm kêu van cầu xin. Vì 
vậy trong việc giảng đạo, chính cột trụ ta phải vịn lấy nương dựa 
trước hết, là giục lòng sốt sắng cầu xin Đức Chúa Lời thương và 
soi sáng mở lòng kẻ ngoại đạo; mà bởi vì nhiều người có góp lời 
cầu nguyện vuối nhau, thì trước mặt Đức Chúa Lời được mạnh 
thế hơn; cho nên chăng những là riêng thày cả khi làm lễ và lúc 
đọc kinh, mà lại cả người nhà Đức Chúa Lời cả bốn đạo phải 
đồng tâm hiệp lực cầu nguyện liên và sốt sắng cho kẻ ngoại lở 
lại đạo. Có một điều sinh được nhiều ơn ích về đàng ау lắm, là 
lập trong mỗi địa phận một hội riêng nào giống như hội giúp 


việc giảng đạo. 


-II- 
Cách thứ hai phải dùng. - Tuy rằng: sự kẻ ngoại lở lại chịu đạo, 
thì bởi Đức Chúa Lời là chính cội rễ trong việc ấy và đã rõ người 
đủ sức làm việc ấy một mình mặc lòng, song le cứ sự thường 
Đức Chúa Lời đã quen sai khiến người ta như đồ dùng mà làm 
việc lớn lao đường ấy. — Cho nên những kẻ Đức Chúa Lời đã 
chọn lấy mà dùng, thì cần phải dọn mình đủ điều sẵn, để khi 
người thợ dẫn lối nào mình được theo lối ấy; vì chưng nếu người 


thợ có dùng những đồ kém đồ vụng vè, thì việc làm cũng vụng 


171 


về cũng kém mà thôi. Nhân vì lẽ ấy, bởi vì cần phải rổ tận các 
tính mê các sự tội đã mọc lên trong lòng kẻ khô khan và kẻ 
ngoại đạo, thì các kẻ giảng đạo Đức Chúa Lời cũng cần phải 
sạch tội, sạch tính mê, lại phải làm gương sáng láng mọi nhân 
đức, nhất là tin cho mạnh тё, trông cậy cho vững vàng và đốt 
lửa kính mến cho hết lòng. 

Ấy vậy các đẳng làm thày cả và các người nhà thày giảng đạo 
cho kẻ ngoại đạo, hãy làm hết sức mà ăn ở cho xứng hợp vuối 
mẫu mực sách Evan dạy, cùng lấy lòng khiêm nhường hạ mình 
cho được nên đồ dùng tốt trong tay Đức Chúa Lời và sinh nhiều 
ơn ích dư dật. Thày cả phải chuyên cần coi sóc các thày kẻ giảng 
đã sai dạy bốn đạo mới, mà chẳng những là phải xem xét cho các 
thày ấy đừng mở dịp tội đừng làm gương mù cho ai, mà lại phải 
gìn giữ bảo ban khuyên giục cho các thày ấy làm việc bậc mình 


^ 


nen. 


-Ш - 
Cách thứ ba phải dùng là giảng lời Đức Chúa Lời; vì vậy phải 
chịu khó giảng dạy sự đạo mọi nơi khi tiện khi không, láy lòi nói 
lấy sách vở mà giảng. Cũng nên chọn ít nhiều thày cả và kẻ 
giảng thật đạo đức và sốt sắng việc Đức Chúa Lời mà sai nơi nọ 
nơi kia để kẻ ấy phần thì lấy lời khuyên phần thì làm gương các 
thói lành, nhất là ăn ở nhân từ dịu đàng nhiệm nhặt thanh sạch và 


172 


chê bỏ mọi sự đời mà làm cho kẻ ngoại đạo theo đạo thánh Đức 
Chúa Lời; cứ như thư Tòa thánh đã gửi năm 1883 mà rằng: “Bởi 
vì việc giảng đạo lành trước mặt người ta là việc các đắng nối 
dòng các thánh tông đồ phải lo trên hết, thì các Đức thày công 
đồng Sơn Tây trong nước Đại Minh đã ý tứ suy xét và chỉ dạy 
những điều rất phải lẽ, là chẳng những là phải giảng đạo chung 
trong nhà thờ, mà lại nhất là phải đi giảng riêng từng chỉ từng 
nhà; lại khi giảng khuyên người ta, thì không nên mượn những 
lời văn hoa bóng bảy, một dùng lời đơn sơ thật thà sách Evan đã 
dẫn lối; lại sự in sách giải lẽ đạo là cách rất tiện rất tốt mà bác 
các sự dối trá ma qui; sau hết phải cư xử vuối kẻ ngoại cách 
nhân từ và vị né tùy đắng bậc từng người, phải nhịn nhục mọi sự 
yếu đuối chúng nó, cùng lấy lời hòa nhã và rõ ràng cho được giải 
các điều chúng nó nghi пап, mà đừng phô phang cậy mình cách 


393 


nào. 
-IV- 

Cách thứ bốn là làm nhiều việc thương người ta phần xác, vì 

chưng những việc ta làm về đàng ấy có sức mạnh mà mở lòng 

người ta dong hướng về những ích phần xác thì đổi lòng suy 

tưởng những sự trên lời, cho nên ta phải chịu khó làm ơn cho 


mọi người, phải mở nhà thương chứa kẻ ốm đau, bố thí cho kẻ 


173 


khó tiên của, thương xót kẻ khôn khó và nâng đỡ yên ủi kẻ âu lo 


buôn bã. 


-V- 

Cách thứ năm là gương lành kẻ có đạo làm ra trước mặt kẻ ngoại 
đạo; khi ăn ở cho xứng hợp cùng lề luật Đức Chúa Jêsu, nhất là 
ở hiền hòa và không mất lòng ai, mua bán cho công bằng thật 
thà, ăn nói chân chỉ, ở rộng rãi thương xót và cư xử vuối người 
ta lịch sự аё dàng. 

Cho nên phải khuyên kẻ có đạo dùng cách ấy mà giúp việc giảng 
đạo, và như đã có nhiều kẻ xuất công chịu khó đi rửa tội trẻ ngoại 
đạo rình sinh thì thể nào, cũng một lẽ ấy, nếu có gặp người lớn 
bằng lòng nghe, thì mình phải cứ tình anh em mà dẫn giải sự đạo 
cho nó, rồi kẻ ấy có thuận theo, thì mình sẽ đưa nó đến thày cả hay 


là kẻ giảng dạy dỗ thật sự. 


ĐIÊU THỨ II 
VÈ SỰ NHAN BÔN ĐẠO MỚI 


[> 
Bao giờ Đức Chúa Lời thương xứ nào được nhiều lớp người xin 
đi đạo, các đắng làm ау đừng cho nhập giáo ngay, mà nếu có 


dễ liệu, thì trước phải trình bề trên địa phận, vì chưng bởi đông 


174 


người xin đi đạo làm vậy, phải có nhiều thày giáo và phải tốn 
nhiều, kẻo nhỡ việc không thành chăng. Vậy khi người nào 
ngoại đạo tỏ ra ý muốn đi đạo, thì thày cả phải lánh hai điều 
cheo leo này: một là nhận tờ nhập giáo vội quá, hai là tra xét và 
thử người ta lâu quá, đến nỗi kẻ ấy ngã lòng mà bỏ ý lành đã rắp 
định trước. 

Bởi đấy cho nên, hễ ai đến xin đi đạo vuối thày cả hay là kẻ 
giảng, thì phải chịu lấy nó cách hòa nhã cách thương yêu, phải 
khen ý tốt lành nó đã định làm vậy; lại phải bảo mấy lời văn tắt 
tùy tiện lúc bấy giờ, phần thì về các điều can hệ hơn trong đạo, 
phần thì cho nó biết rằng: cho được rỗi linh hồn cần phải quyết 
giữ đạo thật lòng, kẻo có giữ bôi bác bề ngoài mà thôi, thì chắng 
được ích gì. 

Rồi sau thày cả phải liệu cách khôn ngoan mà tra hỏi kẻ ấy xưa 
nay là người thế nào, cùng vì ý nào lẽ nào mà xin đi đạo. 

Ví bằng người ấy là người ngụ cư, là người lạ, hay là nơi ấy là 
nơi đã giảng đạo lần đầu hết, cho nên kê là như lập nên họ đạo 
ở đấy, chốc ấy càng cần phải tra như đã bảo trên này, mà cứ 
sự thường, thì phải tra xong trong vòng một tháng trở lại; 
song le khi nhiều chủ nhập giáo một lớp, thì cần phải tra kĩ 


hơn là khi có một hai người xin đi đạo mà thôi. 


-П - 


175 


Khi đã tra xong та người ta хет ra thật lòng, thì thày са phải 
đội ơn Đức Chúa Lời và lo liệu càng sớm càng hay cho kẻ ấy 
vào sô bốn đạo mới và học những điều cần để khi nào nó thuộc 
đủ các điều ấy thì làm phép rửa tội cho nó. 

Ví dù ý người ta không được ngay thật cho lắm mặc lòng, không 
nên trách mắng nặng lời hay là giãn đi ngay làm chỉ; song le 
phải thử lâu hơn và kĩ hơn, mà đang khi thử làm vậy, phải ra sức 
lo liệu cho nó được ý ngay lành hơn cùng hiểu tỏ hơn sự đi đạo 
là làm sao và phép đạo buộc những điều gì, cắm những sự gì v.v. 
Về kẻ nào muốn đi đạo cho được kết bạn vuối người có đạo, thì 
trước hết phải tra cho cân thận kẻ ấy đã lấy vợ chồng chăng và 
bạn nó còn đang sống chăng, mà nếu vậy có lẽ trông rằng khi đã 
làm interpellalio cho phải phép không gian dối cách nào và đã 
tháo dây trước buộc vợ chồng vuối nhau rồi, thì có thể liệu cho 
nó lấy người có đạo được hay chăng. Trong các nó thể ấy, ví 
bằng phải liệu cho người đàn bà trước vô đạo kết bạn vuối người 
đàn ông bôn đạo gốc, thì ау cả có lẽ quyết hơn là khi đàn bà 
vốn có đạo có ý láy người đàn ông bổn đạo mới. 

Còn những kẻ vì phải đàn anh hà hiếp hay là vì phải cha mẹ quở 
phạt hay là vì phải khô sở thiệt hại, nhất là vì theo cơn giận mà 
đến xin đi đạo, thì càng phải tra về tính nết và công việc nó cho 
cặn kẽ hơn nữa, mà khi ấy phải khuyên nó nhịn nhục các điều 


người ta đã làm mất lòng; đừng mở lối cho nó hiềm khích thù 


176 


oán cách nào, một phải giữ lời mình nói cho ý tứ khôn ngoan, 
kẻo liều mình mang tiếng bởi việc hay là xui người ta sinh bè bối 
kiện tụng nhau chăng. 

Sau hết những kẻ túng thiếu đói khát, mà đến xin đi đạo vì trông 
sẽ được tiền của được nơi ở, hay là sẽ thuê ruộng hạ giá ít tiền 
v.v., thì cũng phải chịu lấy chúng nó cách hiền lành hắn hoi và 
dạy dỗ cho siêng năng: nhưng mà dù các điều khác nó có được 
bằng người ta, thì phải thử lâu hơn mà không được rửa tội cho 
đến khi xem ra nó thật lòng láy sự đạo làm trọng hơn mọi ơn ích 
phần xác và có đủ lẽ mà đoán nó sẽ giữ đạo cho vững vàng xứng 


đáng. 


-Ш - 

Нап thật cũng có khi nên làm phúc đỡ bốn đạo mới nghèo khó, 
song thỉnh thoảng và đỡ tạm vậy mà thôi, mà có phát tiền ngần 
nảo, thì phải phát kiểu làm phúc mãi, không được phát như thê là 
tiền thưởng hay là tiền lương bao giờ, kẻo về sau khi thôi không 
còn phát nữa, thì bổn đạo mới kêu rêu và ăn ở cách lúng liếng 
cho đến nỗi đe bỏ đạo chăng. 

Lại khi làm phúc làm vậy phải giữ ý tứ lắm, kẻo có ai vì trông 
được tiền mà đi đạo chẳng thật lòng. — Cho nên ví bằng Bề trên 
đã ban phép giúp người bốn đạo mới nào khí khá tiền như thê là 


tiên cho vay, thì phải có ý mà bảo nó làm giây chắc chăn chiêu 


177 


luật nhà nước; đê vê sau hoặc chăng may nó bỏ đạo, thì cứ phép 


quan mà đòi nợ ây được. 


-IV- 
Nhược bằng xảy thấy thày cả được ơn được thế ở nơi những 
quan phần đời, mà người xét rằng nên nhờ sự ấy cho được xê 
xếp việc bôn đạo mới và kẻ ngoại đạo đang kiện nhau, hay là 
cho được chống chế các sự kẻ ngoại đạo ức hiếp bắt bó bốn đạo 
mới, thì phải giữ cho nhặt không được ham hồ lợi riêng cho 
mình hay là sự gì trái phép công bằng bao giờ. Người đừng bước 
một bước nào, đừng nói một lời gì mà bênh sự lỗi phép công 
bằng, chẳng kì lẽ nào; người cũng đừng tin lời bôn đạo mới quá 
lẽ; vì chưng cứ sự thường khi gặp những dịp làm vậy bôn đạo 
mới còn yếu nhân đức tin thì chăng xem sao sự nói đối; cho nên 
phải ân cần bảo ban các thày giáo những điều ấy kẻo liều mình 
theo lòng sốt sắng trái mùa mà dám lừa dối hay là làm thinh cho 


kẻ khác lừa dối đắng làm thày chăng. 


-V- 
Khi cả một nhà, ít là hai cha mẹ đi đạo mà nhà ấy có đồ thờ về 
đàng rối, thì phải cất đi hết, song không được bán hay là cho hư 
không, mà phải bảo bổn đạo mới từ rầy mà đi phải bỏ hắn các lễ 


phép dói trá về kẻ đã qua đời; lại phải dạy dỗ cắt nghĩa càng mau 


178 


càng hay cho nó biết những lễ phép ấy là sự giả trá, chắng những 
là làm thiệt hại cho kẻ sống, mà lại không sinh ích gì cho kẻ chết 
được nhờ. Song le phải tùy lượng sự yếu đuối bôn đạo mới mà 
dạy những điều ấy cho ý tứ khôn ngoan mới được. Vả lại hoặc 
có øặp bôn đạo mới dù đã rửa tội dù chưa, vì còn chiều у người 
ta hay là còn yêu nhân dức tin, mà thỉnh thoảng còn góp trộm 
vụng tiền gạo hay là của khác thé ấy về đàng cung cấp dói trá thì 
không nên bắt уа kẻ ấy hay là phạt trống trải bề ngoài, mà ta 


trách hắn không ưng thói quen ấy được. 


ĐIÊU THỨ Ш 
TRƯỚC KHI ВСА ТОТ BÔN ĐẠO MỚI THÌ РНАІ THỬ ХЕМ 


BAO LÂU VÀ РНАІТВА XÉT CÁCH NÀO 


-1- 
Đắng làm thày phải biết rằng: mình không nên ở thắng nhặt 
cứng cỏi vuối kẻ mới lở lại đạo, một phải ở nhân từ dịu dàng 
mãi; đừng dạy dỗ chúng nó những điều quen dạy kẻ đã thông 
thuộc và kẻ đã mạnh tin rồi làm chi; một phải theo lời ông thánh 
Bảo Lộc rằng: “Cha không dạy bảo chúng con được như thể là 
người thiêng liêng, song le đã phải bảo chúng con như quen bảo 
người mê đàng xác thịt.” (1, Сог. Ш. 1) Lời ấy hợp vuối lời Đức 
Chúa Jêsu rằng: “Không có ai lắy mụn mới mà vá áo cũ, nếu vậy 


179 


thì toạc cả chỗ đã vá mà áo cũ càng rách to hơn nữa.” Bởi đấy 
cho nên phải dẫn cho bôn đạo mới biết sự đạo dần dần từng điều 
một; mà đang khi ấy những điều nó ăn ở quê mùa vụng về, thì 
phải chịu nhịn nhục cho đến khi nó đã được lòng đạo cho thật, 
bắt chước gương Đức Chúa Jêsu xưa đã nhịn các tông đồ người 
lâu lắm, và gương ông thánh Bảo Lộc nói rằng: “Cha đã nên yếu 
vuối kẻ yếu cho được cứu lấy chúng nó; cha đã chiều lòng mọi 
người để mà cứu linh hồn mọi người được rỗi.” (Thư I Сог. đoạn 


IV, N°22, 23) - ( Monit. ad Miss. Сар, 6, art. 2.) 


-Il- 

Toà thánh đã xét rằng: cứ như xem thấy xưa nay không có người 
bốn đạo nào ăn ở trái lẽ trái phép cho bằng những kẻ giả hình và 
có lòng gian mà chịu phép rửa tội, và những kẻ chịu phép ấy khi 
chưa thuộc đủ các điều cần; vì chưng những thứ người ấy đã 
mau mắn theo Đức Chúa Jêsu thê nào, thì nhiều khi cũng cả lòng 
mau mắn mà từ bỏ người như làm vậy. Nhân vì lẽ ấy, về phần 
những người lớn đi đạo thường lệ, thì trừ lúc nó sắp chết, Tòa 
thánh đã định rằng: trước khi rửa tội cho nó, thì các đẳng giảng 
đạo phải giữ những điều sau này: 

1. Các người bôn đạo mới ấy phải thuộc các sự mầu nhiệm trọng 
hơn trong đạo và kinh Тіп kính, kinh Thiên Chúa, kinh Mười 


điều гап Đức Chúa Lời và Sáu sự răn thánh Yghêrêgia và những 


180 


ơn ích bởi phép Rửa tội mà ra, ba kinh Тїп, Cậy, Kính mến, cùng 
những lẽ phải suy cho được giục lòng về ba nhân đức ấy. 

2. Phải dạy cho nó biết các điều Sắc Tòa thánh “Ех Ша die” và 
sắc “Ех quo” đã cấm về những lễ phép làm bên nước Ngô, nước 
Annam, nhất là về sự thờ Không tử và thờ tổ tiên đã qua đời rồi. 
3. Cũng phải bảo chúng nó biết răng: Hoặc bởi mình đặt nợ ăn 
lãi hay là bởi cách nào khác mà đã lấy của gì trái phép công 
bằng, thì phải đền; hoặc đã làm hại người ta cách nào cho đáng 
kể là tội nặng, thì cũng phải bồi thường nữa; mà nếu nó không 
chịu liệu, thì phải Кё nó không đáng chịu phép rửa tội. 

4. Nhất là phải xem xét nó về sự hút a phiến và sự lây nhiều vợ, 
nó có kiêng tránh hai điều trái nghịch ấy cho һап, ít là nó có dấu 
gì chừa bỏ tỏ tường. 

5. Phải tập tành chúng nó lâu về nhân đức tin cùng các thói lành 
đạo Đức Chúa Lời và năng tra năng xét về những sự ấy nữa. 
(Thư Tòa thánh Oct. 1883.) 

Vậy các điều Tòa thánh dạy làm vậy, thì thày cả phải nhớ mà 
trước khi rửa tội cho bôn đạo mới, chăng kì là ai (trừ lúc nó sắp 
chết mà thôi) người phải ở cách khôn ngoan mà tra hỏi về cách 
thức nó ăn ở cho được đoán chắc kẻ ấy đã ra sức làm lành vuối 
kẻ thù ghét mình cho thật lòng, đã quyết bỏ không còn thông 
công việc rối cách nào, đã chừa һап, ít là đã dốc lòng thật chừa 


cải các thói xâu cũ và các tính mê làm gương mù bê ngoài v.v. 


181 


Tra rồi thày cả thấy bao nhiêu người có đủ lẽ mà xét nó đã thật 


lòng quyết giữ đạo, thì chỉ được rửa tội bấy nhiêu người mà thôi. 


- Ш - 

Về sự thử những kẻ đi đạo riêng từng người, thì phải thử và dạy 
nó ít là đủ một tháng tròn, mà khi chưa hết hạn ау đừng rửa tội 
cho ai, trừ khi có lẽ rất vội cần (là điều buộc linh hồn kẻ rửa tội 
cách nặng). Còn kẻ xin đi đạo từng lớp, nghĩa là có mấy chủ xin 
đi đạo vuối nhau, thì phải thử ít là đủ sáu tháng, ấy là cứ mực 
thường phải tuân cứ ; song le về những kẻ mê muội chậm trí 
khôn, kẻ làm tôi và kẻ xem ra йі đạo cho được tránh khỏi hình 
phạt phần đời, hay là vì trông sẽ được ích lợi bổng lộc gì đây bởi 
sự đi đạo mà ra; lại những kẻ tỏ ra dấu là người nhẹ tính hay 
thay đổi, thì phải thử lâu hơn nữa mới chắc. (Monit. ай Miss.) 

Vậy không nên rửa tội bốn đạo mới sớm quá, nhưng mà đừng Кё 
khi có lẽ can hệ; cũng không nên giãn sự rửa tội lâu quá nữa, vì 
chưng như khi thày cả không nên theo ý bốn đạo mới sốt lòng 
sốt ruột muốn chịu phép rửa tội cho mau cho chóng quá lẽ thế 
nào, thì cũng một lẽ ấy, nếu người ta đã chịu khó học hành trong 
kì hẹn và xem ra được đủ điều, thì thày cả phải khuyên bảo 
chúng nó đừng giãn sự chịu phép rửa tội lâu hơn cũng vậy; vì 
sách thánh có lời rằng: “đừng chậm chạp lở lại cùng Đức Chúa 


Lời; đừng lần lữa rầy mai làm chỉ.” (Eccl. 5, 8.) Mà bởi vì khi 


182 


đã chịu phép rửa tội mới lọn việc đi đạo, cho nên càng giãn sự 
chịu phép ау muộn hơn, thì càng phải thiệt hại lâu hơn, vì chưa 
ăn mày được phúc trọng dường ấy cùng các ơn ích bởi phép rửa 


tội và bởi các phép sacramentô khác mà ra. 


-IV- 

Khi dạy bôn đạo mới, phải chuyên cần lo lắng cho nó thuộc sự 
đạo, là các kinh thường đọc hàng ngày và bốn lẽ cần cho thật sự 
; kẻo nó học thuộc lòng như con vẹt và chỉ lo đọc cho nhanh cho 
mau theo vån theo tiếng ngoài miệng mà thôi, thì chẳng đủ: song 
le nó học câu nào tiếng nào, cũng phải chịu khó suy hiểu ý nghĩa 
cho rành гоё tùy sức trí khôn mình nữa mới được. (Monit. ad 
Miss.) 

Vậy phải chăm chút tập tành các kẻ giảng về điều ấy, vì chưng 
như kẻ giảng có sốt sắng chịu khó dạy và có dạy khéo mới trông 
bôn đạo mới dě học cho thông thể nào; cũng một lẽ ау, cứ sự 
thường thày cả có ân cần xem sóc và khéo tập kẻ giảng thuộc về 
quyền mình, thì các thày ấy mới được từng trải đủ điều như làm 


A 


vậy. 


Va 
Khi khảo bôn đạo mới sắp chịu phép rửa tội, đừng buộc mọi 


người phải thuộc như nhau, vì những kẻ ấy chẳng có thể học 


183 


hành cả bằng nhau và hiểu cả như nhau được; cho nên phải khảo 
từng người tùy tuổi, tùy trí khôn đã học tập xưa nay cùng tùy 
những điều cần về đắng bậc kẻ ấy. (Công đồng Nhật Bản, phần 
У, đoạn IV.) 

1. Những người nào đã già yếu rồi hay là mê muội tối dạ cùng 
trẻ con ít tuôi hay là chưa học hành øì, thì chỉ cần phải đọc thuộc 
lòng kinh Thiên Chúa, Ave, kinh Тїп kính, kinh Ba Ngôi, ăn пап 
tội và ba kinh Tin, Cậy, Kính mến; lại phải hỏi tóm tắt về bản 
tính phép rửa tội cùng về các ơn ích bởi phép ấy mà ra và phải 
dọn mình thê nào cho được chịu phép ấy nên. 

2. Những kẻ nào không có chữ nghĩa, song được trí hiểu trí nhớ 
tốt khá, thì nó phải thưa, ít là cứ ý nghĩa thật, a) về các điều phải 
tin, nghĩa là các điều đã tóm trong kinh Tin kính; b) về những 
sự phải làm, nghĩa là các điều răn Đức Chúa Lời và sự răn thánh 
Yghêrêgia ; с) về các phép sacramentô, nhất là phép rửa tội và 
các điều sách bôn lẽ cần dạy về phép ấy, thì chúng nó cũng phải 
thuộc lòng và hiểu cho rõ ràng; d) về sự cầu nguyện và ơn Đức 
Chúa Jêsu. 

3. Những kẻ nào xem sách khí trơn được, phải hiểu và thưa ít là 
cứ ý nghĩa thật về các câu hỏi sách Bồn lẽ cần. 

4. Còn những kẻ ốm nặng, già nua và những kẻ nào chăng kì ai, 
không có thể học kĩ lưỡng hơn được, hoặc là vì đã gần chết, hay 


là sắp đi nơi cheo leo, hoặc là vì yếu đuối phần trí khôn hay là 


184 


phần xác, chỉ hiểu ít nhiều, song không có sức nhớ điều gì thuộc 
lòng được, thì bấy nhiêu thứ người ấy, chỉ phải dạy tóm tắt 
những sự rất cần cho được chịu phép rửa tội; mà khi lo việc ау, 
thì có một mẫu mực ау cả tuân cứ cho chắc được, là sắc Công 
đồng thành Lima Đức thánh Phapha Sixtô V đã châu phê. Vậy 
sắc ấy định rằng: “Phải dạy người ta những điều trên hết trong 
đạo, nghĩa là dạy có một Đức Chúa Lời là đẳng dựng nên mọi 
sự, hay thưởng kẻ theo người được sống đời đời, và hay phạt kẻ 
nghịch làm ngụy cùng người phải chịu hình khổ khốn nạn đời 
Sau vô cùng... 

“ Rồi dạy sự Đức Chúa Lời có ba ngôi, là Cha và Con và Phiritô 
Sangtô, song ba ngôi cực trọng ау là một Chúa Dêu thật, mà 
không còn chúa Dêu nào khác, vì chưng những thần phật kẻ 
ngoại đạo thờ là loài người hay là hình tượng người ta, không 
phải là Chúa Lời đâu. 

“ Sau nữa con một Đức Chúa Lời có ý chuộc tội loài người ta, 
thì đã xuống thế làm người trong lòng rất thánh đồng trinh 
Maria, đã chịu nạn chịu chết cho ta, đoạn sống lại và đang trị 
nước đời đời, mà tên người là Đức Chúa Jêsu là Chúa chúng tôi, 
cùng là đắng chuộc tội chúng tôi. 

“Sau hết thì phải dạy dỗ người ta cho biết rằng cho được rỗi linh 
hòn, thì cần phải tin Đức Chúa Јёѕи và ăn пап tội cho nên; đoạn 


có phải người vô đạo, thì dọn mình chịu phép rửa tội; nhược 


185 


bằng chịu phép ấy rồi, mình mới lại sa chước phạm tội, thì phải 
xưng tội ăn mày phép giải tội; mà sau hết thì dốc lòng giữ các 
điều răn Đức Chúa Lời và sự тап thánh Yghêrêg1a, tóm về hai sự 
này: kính тёп Đức Chúa Lời trên hết mọi sự và thương yêu kẻ 
khác cho bằng mình vậy.” (Công đồng Lima, phần II, đoạn IV) 
(Công đồng Nhật Bản năm 1890, phần V, đoạn IV.) 

(Các điều đã ké trong № 4 này, thì phải dịch ra tiếng annam cho 
rõ ràng, đoạn іп nhiều bản mà phát cho các kẻ làm đầu nhà 
thương, các thày lang, trùm họ và kẻ ngoan đạo, để sau hoặc là 
có gặp người nào vô đạo sắp chết, thì liệu được mà rửa tội cho 


thành việc và cho phải phép.) 


- VỊ- 

Нё khi các thày cả missionariô và các ау cả bản cuốc liệu 
được thì chính mình phải lo lắng chăm chút dạy dỗ bôn đạo 
mới sự đạo, đừng giao việc ấy cho kẻ khác, như thể là việc 
không xứng đáng bậc mình hay là như thể là nguyên việc 
người kẻ giảng phải lo mà thôi; cũng vì một lẽ ấy, những 
người bôn đạo mới các kẻ giảng đã dạy dỗ và đem đến chịu 
phép rửa tội, thì đắng làm thày phải khảo lẫy trước đã, rồi 
mới được rửa tội cho (Monit. ad Mis.). Vì vậy dù các cố dù 
các cụ chớ có bao giờ dám rửa tội người bổn đạo mới nào 


khi chính mình hay là thày cả khác chưa tra chưa thử trước; 


186 


mà nếu thật thiếu giờ vội quá, ít là phải tra văn tắt. Ví bằng 
со giao VIỆC ау mặc kẻ giảng liệu cả, thì hắn là sự trái nghịch 
và chẳng sạch tội được. Vì chưng việc đắng bậc mình buộc 
chính đẳng có quyền làm phép sacramentô nào phải sắm sửa 
lo liệu mọi sự cần cho người ta chịu phép ấy cho thành việc 
và cho nên cùng ăn mày các ơn ích bởi phép ấy mà ra. Nếu 
vậy, chính thày cả khi tiện dịp phải chuyên cần cắt nghĩa 
sách Bốn cho bổn đạo mới, mà đừng lấy việc ấy làm hèn, vì 
là thật việc riêng các đắng giảng đạo, như lời các thánh tông 
đồ rằng: “Phần chúng tôi thì phải chăm việc cầu nguyện và 


việc giảng dạy.” ( Act. apost. đoạn VI, 4) 


-ҰП - 
Trước khi rửa tội bôn đạo mới, nếu có thé liệu cho chúng nó cám 
phòng hai ba ngày được, thì tốt lắm, mà trong dịp ấy 1° Phải cắt 
nghĩa cho cân thận các lễ phép và các ceremonia thuộc về phép 
rửa tội, cùng những câu hỏi câu thưa sách Các phép Roma. 2° 
Phải giải cho rõ ràng các lẽ có sức giúp bổn đạo mới thêm lòng 
tin vững vàng hơn. 3° Cũng phải Кё các lẽ có sức giúp người ta 
được thật lòng ăn năn các tội đã phạm trước và được nhiều ơn 
ích bởi sự ăn năn làm vậy. (Nhất là khi có đông người chịu phép 


rửa tội thì phải liệu như làm vậy.) 


187 


Lại có một điều rất có ích, là đang khi làm phép rửa tội, thì 
bảo một người kẻ giảng đọc sách Giống та là sách cắt nghĩa 
các kinh đọc và các lễ phép làm lúc rửa tội, để cho bôn đạo 
mới hiểu được mọi sự cho dễ: song phần thày cả thì phải đọc 


các câu hỏi bằng tiếng latinh mãi, không được bỏ. 


- УШ - 

Bởi vì thường gặp người bốn đạo mới khi chưa đi đạo đã 
kết bạn không thành, cho nên phải dạy dỗ chúng nó cho kĩ 
càng các điều thuộc về phép sacramentô rất trọng rất thánh 
dường ấy. Chính thày cả phải hỏi cách ý tứ khôn ngoan cho 
được biết về đàng ấy bôn đạo mới có thê nào, rồi có thấy dễ 
liệu được mà chữa lại sự kết bạn không thành trước cho nó 
nên thành, thì người phải liệu càng sớm càng hay; та trong 
khi ấy, nếu hai bên lòng ngay, thì đừng bắt lìa nhau ngay; 
nhược bằng không lòng ngay, thì phải bắt Па nhau ngay, 
song cũng phải liệu cho khôn ngoan ý tứ mới hay. 

Còn về sự làm Interpellatio, thì công đồng này ước ao cho các địa 
phận miền này in một mẫu chắc chắn kĩ càng cắt nghĩa những sự cần 


phải biệt cho được làm việc ау nên. 


188 


ĐIÊU THỨ IV 
VÈ NHỮNG CÁCH РНАІ DÙNG СНО ВОК ĐẠO MỚI СІС 


LÒNG VỮNG VÀNG SAU KHI ĐÃ CHỊ PHÉP ВСА ТОТ RÒI 


+ 

Nếu có thày cả nào tưởng răng: khi đã rửa tội bổn đạo mới 
rồi, mình không cần phải lo lắng đến nó nữa, thì thày cả ấy 
sai lầm cả thể lắm, cùng nên giống như cha mẹ ай tọn sinh 
con rồi nghĩ rằng mình chẳng cần phải liệu của ăn áo mặc 
dưỡng nuôi chúng nó làm chi. — Vì chưng từ lúc đã rửa tội 
thì có dây mầu nhiệm buộc đắng làm thày phải nhận và coi 
sóc các linh hồn mình đã sinh lại cách thiêng liêng. Thật vốn 
thày cả phải lo lắng cứu giúp các linh hồn đã ủy phó cho 
mình, song người phải lo lắng đến linh hồn những kẻ mới 
chịu phép rửa tội hơn, vì chưng nó còn yếu về sự tin hơn và 
hay vướng mắc nhiều sự cheo leo hơn, thì cần phải coi sóc 
cho siêng năng và cho сап thận hơn nữa. 

Những sự khốn nạn đã xảy ra xưa nay làm chứng bôn đạo mới, 
nếu khi đã chịu phép rửa tội rồi, có bỏ mặc ý nó thì liều mắc 
phải sự hiểm nghèo ngay, hoặc là mất đạo hắn, hoặc là ra mê 
muội khô khan và lười lĩnh phần linh hồn đến nỗi chỉ còn xem ra 


giữ tiêng có đạo mà chớ. 


-II- 
189 


Vậy thày cả phải ân cần coi sóc các bôn đạo mới, chăng kì chính 
mình đã rửa tội hay là các đắng ở đây trước đã rửa tội cũng vậy. 
— Mà ví bằng có thấy kẻ nào bỏ tỏ tường không còn giữ lề luật 
Đức Chúa Lời và thánh Yghêrêgia, thì người phải lấy lời dịu 
dàng vừa диф vừa khuyên chẳng những là như cha khuyên con, 
mà lại như mẹ thật, và phải coi sóc nó chăng khác gì như mẹ coi 
sóc con rất yêu dấu mới sinh và còn non nớt yếu đuối, theo lời 
công đồng Nhật Bản đã dạy răng: “Vè cách ở vuối bổn đạo mới, 
thì thày cả phải thương yêu nhịn nhục và lo lắng xem sóc nó như 
cha rất thương; lại bởi vì bôn đạo mới giống như trẻ con mới 
sinh, thì thày cả phải lấy nhân đức tin, lòng sốt sắng, lòng yêu 
dấu và nuôi nắng bô sức cho nó mà không được bỏ nó, phải 
chăm chút mãi cho đến khi bởi của nuôi thể ấy, nó đã vững vàng 
theo Đức Chúa Lời, vì đắng làm thày phải nhớ lời ông thánh Bảo 
Lộc rằng: “Nào trong chúng con có ai ốm mà cha không ốm 
vuối? - Lại người cũng thêm răng: ở con cái rất yêu dấu, cha 
sinh chúng con lại cho đến khi đã in hình tượng Đức Chúa Jêsu 
trong lòng chúng con được.” (Công đồng Nhật Bản 1890, phần 
У, đoạn УТ.) 

Phải năng khuyên giục năng giúp đỡ bôn đạo mới cho nó được 
sẵn lòng cùng vui lòng giữ các điều răn Đức Chúa Lời và thánh 


Yghêrêga. 


190 


Ví bằng ở làng ấy có bốn đạo cũ khôn ngoan đạo đức thì phải 
cậy kẻ ấy coi sóc bốn đạo mới như thể là đã giao phó cho mình 
cách nào, song le phải đặn kẻ ấy kĩ càng cho nó biết phải làm 
việc rất khó ау là thể nào, kẻo nó sinh kiêu ngạo muốn női lên 
hay là theo lòng sốt sắng trái mùa, không theo đức khôn ngoan 
khiêm nhường, mà ăn ở vuối bổn đạo mới thắng nghiệt quá, đến 
nỗi bôn đạo mới chẳng được nhờ, mà lại phải thiệt chăng. 
-Ш - 

Nơi nào phải có số các bôn đạo mới đã chịu phép rửa tội, sô ấy 
phải làm cho сап thận và biên tên gọi, quê quán, tính nét và đẳng 
bậc riêng từng người. — Mà khi ау cả đổi xứ thì phải giao số ấy 
cho đấng nào đến thay đừng sai. Thương ôi! biết là bao nhiêu 
người bôn đạo mới đã sinh hư phàn linh hồn dần dàn, vì chính 
thày cả đã rửa tội hay là đã xem sóc nó đầu hết, hoặc là chết, 
hoặc là đôi đi nơi khác, mà về sau dù là việc còn cần làm mặc 


lòng, không còn ai chuyên cân xem sóc nó nữa. 


-IV- 
Phải năng đi thăm các họ mới hơn các họ cũ, vì thày cả phải 
siêng năng сої sóc bốn đạo mới hơn các họ bốn đạo cũ. — Cho 
nên người phải liệu mỗi năm ba bốn lần, ít là hai lần đến làm 
phúc các họ mới cho cần thận và làm hết sức cho bốn đạo mới 


nhập nhiễm sự đạo vào lòng một ngày một hơn. 


191 


-V- 

Мау năm sau khi đã rửa tội, thì Һау cả nên liệu cho những họ 
mới đông người được cám phòng trọng thể, vì là điều sinh nhiều 
ơn ích lắm, nhất là khi có thể rước được một đẳng nào vừa là 
người từng trải sốt sáng, vừa là người lạ nơi ấy người ta chưa 
quen biết, đến giảng mấy bài khôn khéo giỏi giang về bốn sự sau 
loài người, cùng về tội làm hư các phép là tội rất gớm rất nặng là 


dường nào. 


- VI- 

Ta khuyên và nài các đắng làm thày cả vì Đức Chúa Lời hãy 
chịu khó xem sóc con cái nhà bôn đạo mới cách riêng. Vì 
chưng về những kẻ khi đã lớn mới đi đạo, thì cũng đáng sợ 
hoặc là kẻ ấy không chừa được hay là không thật lòng muốn 
chừa các dấu vết bởi tội lỗi và bởi tính mê mà mình hãy còn 
vướng mắc. — Vốn những kẻ ấy từ thuở bé đã làm tôi tá ma 
qui, đã thông công các lễ phép rối lâu năm, trí khôn nó đã 
nhiễm những điều vô ích và trái nghịch, cho nên việc chữa các 
tật bệnh thiêng liêng cho linh hồn nó được sạch và nên thánh 
cho đáng bậc kẻ có đạo, thật là việc khó lắm. 

Song le về con cái những kẻ ấy, bởi vì khi còn bé hay là mới 


thoạt đến tuổi khôn, nó đã chịu phép rửa tội rồi, thì có nhiều lẽ 


192 


mạnh hơn và trông rằng nó sẽ tập tành các nhân đức trong đạo 
và sẽ giữ cho phải phép hơn được. 
Vả lại cũng nhiều lần xảy thấy bởi công con cái giúp đỡ thì cha 
mẹ nó trước yếu đuôi và có khi nghi nan lúng liếng về nhân đức 
tin, thì sau sinh lòng ái mộ và tríu mến sự đạo vững vàng hơn. 
-VII- 
Sau hết, hoặc là có thấy người bồn đạo mới khốn nạn bỏ đạo và ăn 
lại của do nó đã múa ra trước, thì ћау cả không nên ngã lòng và 
vội tin kẻ ấy đã hư phần linh hồn mất rồi, cũng không nên quên kẻ 
bỏ đạo làm vậy bao giờ; mà lại phải năng cầu nguyện cho nó, mà 
khi tiện dip thì phải gọi nó đến hay là chính mình phải đến thăm mà 
khi có thê làm ơn ích gì cho nó thì đừng chối. Phương chỉ hễ có hơi 
trông liệu được cho nó lở lại, hay là có gặp dịp nào mà khuyên nó 
được, thì phải mau mắn liệu ngay. Thày cả phải nhớ thí dụ người 
con phung phá đã Кё trong sách Evan, cho nên khi người bỏ đạo đã 
xin lở lại thật lòng, thì phải mừng rỡ chịu láy nó, và láy sự một 
người có tội ăn năn lở lại làm vui mừng hơn là chín mươi chín 
người kẻ lành cứ vững vàng theo đàng lành. 
Chăng những là phải chịu khó trong quãng người ta mới bỏ đạo 
mà khuyên nó lở lại, mà lại VỀ sau, phương chi khi đã cách máy 
năm rồi, càng cần phải chăm việc ấy hơn, mà nếu cha mẹ chét 
rồi, thì phải gióng giả lo lắng cho con cái lở lại, nhất là khi nó đã 


chịu phép rửa tội xưa. 


193 


Thày cả phải nhớ rằng: khi người bỏ đạo phải bệnh và có lẽ sợ chết, 
thì phép buộc mình phải đến thăm, ít là sai kẻ giảng ý tứ đến thăm 
kẻ ấy thay. Cho nên người phải bảo các kẻ giảng và bôn đạo khi có 
sự làm vậy thì đến trình cho kíp để người liệu cách mà cứu giúp các 


linh hôn khôn nạn ây được. 


ĐOẠN THỨ IX 
VÈ NHÀ TIỂU NHI VÀ NHÀ THƯƠNG 


“ức 

1. Ta khuyên các địa phận, ở đâu chưa liệu xưa nay, thì liệu mà 
mở ở máy nơi to hơn môt nhà hội chính, để mà chứa các trẻ tiểu 
nhi ngoại đạo, bôn đạo đã mua hay là cha mẹ nó đem dâng. 
Cũng có một điều rất có ích nữa, là mở trong mỗi xứ một nhà 
hội xép để mà giữ tạm các trẻ cho đến khi đưa nó đến nhà hội 
chính được. 

2. Thày cả phải chuyên cần lo liệu vú nuôi và các sự cần khác 
cho trẻ nhà hội sống cho đến lớn và thêm số con chiên Đức Chúa 
Jêsu được đông hơn dần dần. 

3. Về sự nuôi các trẻ nhỏ nhà hội nhà tiểu nhi, thì cứ như đã xem 
thấy xưa nay, có một cách rất tiện cho nó và có sức giúp nó giữ đạo 
vững vàng hơn, là giao chúng nó từ bé cho nhà có đạo nhận nuôi 
làm con. Vì vậy ở đâu giữ thói quen ấy được, thì phải giữ. Song có 


194 


mở ở đâu một nhà hội nào có ý giữ các trẻ cho đến lớn, thì phải 
chăm chút hết sức mà nuôi nắng tập tành chúng nó thể nào cho nó 
về sau theo bản phận thường người miền này và lam làm nuôi mình 
được, vì phải lo kẻo khi nó đã ra khỏi nhà tiểu nhi rồi nó lấy việc 
thường làm phần xác làm hèn làm khinh, đến nỗi công đã nuôi 
nâng tập tành nó trước chăng những là không giúp nó về đàng rỗi 
linh hồn, mà lại mở địp cho nó hư đi đời đời chăng. 

4. Còn về những nhà có đạo đã nhận trẻ nhà hội làm con nuôi, ví 
bằng ngày sau nó ra nghèo túng, thì cũng láy được của họ tiểu 
nhi mà giúp các nhà ấy tùy mực khôn ngoan phải lẽ. Lại cũng 
được phép lấy vào của ấy mà lo liệu cho chính trẻ tiêu nhi ở bậc 
xứng đáng nữa. 

5. Phải ân cần khuyên giục bôn đạo, nhất là các thày lang và các 
bà sinh hãy siêng năng việc rất tốt lành thương linh hồn người ta, 
là hỏi thăm tìm tòi và rửa tội trẻ con nhà ngoại đạo mong sinh 
thì; vả lại cho người ta được mau mắn lo việc ау hơn, thì nên chỉ 
mỗi năm một ngày lễ riêng cho những kẻ đi rửa tội trẻ ngoại 
đạo, và nhân dịp ấy cũng nên khảo lại cùng dạy dỗ những kẻ ấy 
cách rửa tội, mà ai đã chuyên cần việc rửa tội hơn thì liệu phát 
cho phần thưởng gì đây nữa. 

6. Thày cả phải xê xếp thể nào cho mỗi họ đạo được mấy người 


đàn bà ngoan đạo và có tuôi làm bà sinh và đi cứu các trẻ, không 


195 


để đứa nào, dù là con nhà ngoại đạo mặc lòng, chết không khi 


mình có thê rửa tội được. 


-II- 

1. Địa phận nào phải liệu ở những nơi rộng lớn nhất mà mở nhà 
thương ở đây cho được chữa kẻ liệt lào, nhất là kẻ ngoại đạo, có 
ý dùng lấy sự thương phần xác cho người ta sinh lòng mến sự 
đạo dần dần, kẻo giảng bằng lời nói mà thôi, có khi người ta 
chẳng mặn nghe chăng. 

2. Công đồng này hết lòng khuyên các thày cả chính việc ở xứ 
nào, hãy liệu nơi tri sở nhà xứ cho có ít là một nhà bé nhỏ nào 
làm nhà thương chữa kẻ khó ốm đau, và hễ nghe tin trong vùng 
йу có người ăn mày hay là người nào kiệt sức đang nằm ngoài 
đàng sá, thì phải cho khiêng về nhà ấy, đừng lấy làm hô thẹn, 
hay là sợ lăng nhăng kẻo bởi sự ấy mà mình phải rầy rà làm chỉ. 
Vì chưng thỉnh thoảng nghe thấy một điều rất đau đớn là có dân 
đã đem người ăn mày hầu bắt tỉnh nhân sự ra khỏi làng mình, mà 
bỏ nó chết khốn nạn giữa giời. Các thày cả đừng làm thinh cho 
họ đạo nào ăn ở bất nhân đường ấy vì là sự phạm đến nhân đức 
thương yêu cách nặng lắm; song le khi nào gặp kẻ nằm ngoài 
dọc đảng làm vậy mà bị thương tích vì có sự làm sao, phải chờ 
quan phần đời đến khám trước, rồi mới chữa kẻ phải dấu được, 


thì phải ý tứ lo liệu tùy nơi tùy công việc người ta mới nên. 


196 


3. Những kẻ chính việc xem sóc kẻ liệt ở các nhà thương, thì 
phải từng trải các điều cần cho người lớn chịu phép rửa tội cho 
thành và cho nên được, йё hoặc là có gặp nó thê ấy, thì mình biết 
cách mà liệu. Vậy người ta phải có ý muốn chịu phép ấy thật; lại 
nó phải biết những lẽ cần trong đạo, gọi là lẽ cần đến nỗi ai 
không biết thì không được rỗi linh hồn, và phải ăn năn cho thật 
cùng vì lẽ trong đạo các tội mình đã phạm từ khi đã đến tuôi 
khôn. Sau hết kẻ rửa tội phải biết mọi sự thuộc về giống materia 


và lời forma phép ấy cùng phải có ý làm phép thật nữa. 


Ấy là các điều chúng tôi đã lấy làm cần mà đã định lập để việc 
cai quản các địa phận miền này được nhờ được ích; song le 
chúng tôi cũng láy lòng khiêm nhường phải phép gửi са tâu Tòa 
thánh châu phê hay là hoán cải tùy lượng Тоа thánh xét; mà Tòa 
thánh sẽ dạy bảo thể nào, thì chúng tôi phân phô cùng xin sẵn 
lòng vâng cứ cho lọn. 

Sau hết ta định rằng: đến khi Tòa thánh đã châu phê mọi sự làm 
trong công đồng này, thì đắng Vítvồ chịu chức đã lâu hơn, sẽ 
viết thư ngay xin các đắng Уйуб Apostolicô khác chỉ giáo công 
đồng sau sẽ hội ở nơi nào và đắng nào sẽ làm đầu các việc công 


đông ây nữa. 


197 


+ Juse Terres (Hiến) dòng ông thánh Duminhgô , làm Vítvồ 
Cydissense, cùng làm Vic. Apost. địa phận Đông Đàng Ngoài 
đã ưng định các điều kí. 

+ L.M. Pineau (Trị) làm Vítvề Galamense, cùng làm Vic. 
Apost. địa phận Nam Đàng Ngoài ưng nhận các điều kí. 

+ Phêrô Maria Gendreau (Đông) làm Vítvồ Chrysopoli cùng 
làm Vic. apost. địa phận Tây Đàng Ngoài ưng định các điều kí. 

+ Р. М. Ramond (Lộc) làm Vítvồ Linoe cùng làm Vicariô 


apost. địa phận Đoài Đàng ngoài ưng định các điều kí. 


+ Maximinô УеІаѕсӧ (Khâm) làm Vítvồ Amoriense cùng làm 
Coadjutor địa phận Bắc Đàng Ngoài thay mặt đắng Vic. Apost. 
đã sai mà ưng định các điều kí. 

Manoe Pérez (Bình) dòng ông thánh Duminhgô Secretarius, 


J. B. Abgrall ( Đoài ) Notarius. 


Các Уйуб Vicariô apostolicô năm địa phận Đông, Tây, Trung, 
Bắc, Đoài, về Đàng ngoài trong nước Annam đã kí tên đưới này 
xét rằng: nếu các địa phận ta có dùng một sách kinh và một sách 
bôn lẽ cần y như nhau thì tiện lắm, vì sách ау là пёр là căn 
nguyên mọi sự kẻ có đạo phải thuộc phải biết; song le bởi vì xưa 
nay có sách kinh sách bốn khác nhau, mà trong công đồng này 
đã hội ít ngày không kịp khảo xét các sách ấy và chép lại làm 


một, cho nên ta hợp một ý mà ước ao một điều này là mỗi đắng 


198 


Vitvồ khi về nhà rồi, thì liệu cho kíp mà chọn trong các thày cả 
missionariô địa phận mình hai ông khôn ngoan thông thái tiếng 
annam, йё mà xem xét cho kĩ càng so sánh các bộ kinh bôn các 
địa phận đang dùng vuối nhau, chữa dịch các tiếng latinh trong 
những sách ấy ra tiếng annam, rồi luận sách nào tốt hơn hay là 
soạn lại các sách ấy vào một quyên riêng; xong việc thì phải làm 
giấy kê mọi sự đã làm cùng nộp hầu bề trên riêng mình, ё đến 
khi hội công đồng lần sau hay là dịp khác các đấng Vicariô 


apostolicô Бап định vuôi nhau sách kinh và sách bôn пао bôn 


đạo phải tuân cứ trong năm địa phận. 


+ P. M. Gendreau (Ðông) - - Tây - 
+ P. M. Ramond (Lộc) - - - Рой - 
+ Maximô Fernandez (Định) - - Trung - 


+ Maximô Velascô (Khâm) thay mặt Vicar. apost. 


địa phận Bắc Đàng Ngoài Кї. 


Vậy bản đã іп trong cập này thì hợp vuối bản chính in Tòa thánh 


đã gửi cho ta cùng hợp vuối các điều trong bản Tòa thánh đã 


hoán cải nữa. 


+ Juse Terrès (Hiến) vic. ap. địa phận Đông Đàng Ngoài kí. 


kí. 


kí. 
kí. 


+ Juse Terrès dòng ông thánh Duminhgô, Víitvồ Cydessense 
cùng Vicariô apostolicô địa phận Đông Đàng Ngoài làm tờ vi 


bằng này tại Hải Phòng ngày 15 tháng Juniô năm 1805. 


200 


PHỤ LỤC 
т 


~ СУ ODO TUNQUINENSÈ. 


CONG ĐỒNG HỘI LAN THỨ NHAT 
MIỄN ВАС KÌ 
CĐUẦNG NGOÀI TRONG NƯỚC Алхам) 


NĂM 1900. 


ж 


IN LAN THỨ 9. 


———+r`02 C0 > © ресу окр. оъ 


їч тм КЕ Số, 


1015. 


Bản gốc tài liệu " Công Đồng Kẻ Sặt - Năm 1900" 


(Bản sao được đánh máy từ nguyên bản gốc ) 


201 


Nhà thờ Kẻ Sặt 
(Mặt tiền nhà thò) 


202 


Nhà thờ Kẻ Sặt (1630) Nhà thờ Kẻ Sặt (1630) 
(Bên cạnh nhà thờ) (Bên cạnh nhà thờ) 


203 204 


MỤC LỤC 


kkkkkkkk 
Thư Đức Cardinalê Gotti gửi cho Đức Thầy Нїёп.......... 3 
Sác Tòa Thánh châu phê Công đồng .................. 5 
Mọi sự đã làm và mọi điều đã định trong Công đồng hội lần thứ 
nhåt mièn Вас Ку .............................. 6 
йш КОРЕК Т КОКТОГУ ЛАСТЫ 4 
Thư Đức Thầy Colomer (Lễ) gửi cho Đức Thày Terres (Hiến) . 8 
Thư Đức Thây Terres (Hiến) ...................... 9 
Hội chung trọng thê lần thứ nhất ................... L5 
Hội chung trọng thé lần thứ hai .................... 1 L8 
Hội chung trọng thê lần thứ ba..................... 1 L9 
Những điều đã reo khi đã xong Công Đồng ............ 21 
PHẢN THỨ I 
VÈ CÁC DÁNG CÁC ВАС 
ĐOẠN THỨ І: Về các đắng Vítvồ Vicariô Apostolicô .... 24 
ĐOẠN THỨ II: Về các thầy cả Missionariô và các thầy bản 
ТИРСЕК ТЕ 35 
DEU TAU 4411211005000 (A2 ta và 4004 0928240008100 ЛУ 35 
DEU THO а ао а E 54 
ĐOẠN THỨ III: Về các thầy kẻ giảng ............... 58 
ĐOẠN THỨ IV:Về người nhà Đức Chúa Lời .......... 63 
ĐOẠN THỨ V:Về các nhà tràng ................... 68 
ĐOẠN VI:Về sự mọi người trong nhà Đức Chúa Lời phải để 
chung vuĝi nhau .............................. 72 
ĐOẠN УП: Về các người nhà dòng nam và dòng nữ...... 76 
205 


PHÀN THỨ П 
УЁ CÁC SẢN УАТ 


ĐOẠN RIÊNG: Về của cải thuộc về thánh Y ghêrêgia cũng gọi 


là của đạo а КЛ ГО 85 
ĐIÊU THỨ І: Về sự giữ của thánh Үрһёгёріа ....... 85 
ĐIÊU THỨ II: Về sự coi sóc và tiêu dùng của thánh 
Yghêrêgia của пһайао........................ 94 

| .PHẢN THÚ MI Р 

VÈ SỰ ТАМ PHÉP SACRAMENTÔ 
ĐOẠN THỨ I: Về phép Rửa Tội ................. 102 
ĐOẠN THỨ II: Về phép Thêm Sức cho mạnh đạo ....... 106 


ĐOẠN THỨ Ш: Về phép Mình Thánh Đức Chúa Giêsu... 107 
ĐIÊU THỨ І: Về chính phép Sacramentô Mình Thánh . 108 


ĐIÊU THỨ II: Về phép Mình Thánh làm của tế 1 .... 112 
ĐOẠN THỨ IV: Về phép Giải Tội ................ 120 
ĐOẠN THỨ V: Về phép Хис Dầu Thánh cho kẻ liệt .... 127 
ĐOẠN THỨ VI: Về phép Truyền Chức............. 131 
ĐOẠN VII: Về phép nhất phụ nhất phụ ............. 135 

PHẢN THỨ IV 


VÈ SỰ COI SÓC CÁC ВОК ĐẠO 


ĐOẠN THỨ I: Về điều răn buộc xem lễ và kiêng việc về phần 


KAC e Ао а нл N 150 
ĐOẠN THỨ П: Về sự kiêng thịt và ăn chay .......... 155 
ĐOẠN THỨ III: Về trùm trưởng các họ ............. 156 
ĐOẠN THỨ IV: Về các tràng dạy Kinh Bốn.......... 158 


206 


ĐOẠN THỨ У: Về các tràng học khác cùng về thầy giáo dạy 


Xa SẠCH HỌC ы к аиа аам 4 L60 

ĐOẠN THỨ VI: Về sự tra hỏi và kiêng tránh các việc dối trå . 163 

ĐOẠN THỨ VII: Về việc đám та ................ L65 

DOAN THỨ УШ: Về bôn đạo mới ................ Ì L70 
ĐIÊU THỨ І: Về những cách phải dùng mà giảng дао . 170 
ĐIÊU THỨ II: Về sự nhận bôn đạo mới ........... i 174 
ĐIÊU THÚ Ш:Тгибс khi rửa tội bổn đạo mới thì phải thử 
xem bao lâu và phải tra xét cách nào .............. Ì L79 
ĐIÊU THỨ ТУ : Về những cách phải dùng cho bôn đạo mới 
giữ lòng vững vàng sau khi đã chịu phép Rửa Tội rồi... 189 

ĐOẠN THỨ IX: Về nhà tiểu nhi và nhà thương ........ i L94 

CHUNG TÁT. 


207 


